THÍCH NỮ THUẦN BẠCH 


HƯƠNG THIÊN 
trong 
Pháp Cú 





NHÀ XUẤT BẢN 
TỎNG HỢP TP. HCM 


1 


Dharma lectures for English speaking class at 
Wonderful Cause (Diệu Nhân) Zen Convent by 
Dharma Teacher Thuần Bạch 


LỜI ĐẦU SÁCH 


Kinh Pháp Cú ở thời đại và trú xứ nào vẫn là kho 
tàng nguyên thủy. 

Từ lúc bắt đầu dịch tích truyện Pháp Cú và mãi đến 
bây giờ, mỗi lần đi giảng dạy, trước mắt chúng tôi đều 
hiển hiện đức Phật với tăng đoàn và đông đảo quần 
chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội, có ác có thiện, có xấu 
có tốt, có phạm lỗi và có thứ tha... 

Và mỗi lần đến với Pháp Cú là một niềm vui, an lạc 
và hồn nhiên theo từng bước chân của Thế Tôn trong 
bốn mươi chín năm thuyết pháp lợi sanh. An lạc này 
bao nhiêu năm được san sớt từ kho tảng Pháp Cú và 
bây giờ chúng tôi không mong gì hơn là được chia sẻ 
lại trong quyền sách này với Phật tử và độc giả. 

Nhiều đoạn trong sách phần Việt ngữ và Anh ngữ 
không tương: ứng, nhất là những mẫu chuyện kế vì 
chúng tôi muốn giữ lại xuất xứ từ hai nguồn khác nhau, 
cả hai nguồn đều có sắc thái đậm đà và duyên dáng 
riêng. 

Về thi kệ Pháp Cú, với lòng chân thành biết ơn, 
chúng tôi xin Hòa Thượng Thích Minh Châu và tác giả 
Gil Fronsdal hoan hỷ cho phép được sao chép lại. 

Lộc Khê, Xuân 2009 


Thuần Bạch 


FOREWORD 


In all ages and locations, the Dhammapada has been 
a treasure of Traditional Buddhism. 


From the time I started to translate the stories 1n the 
Dhammapada, until today, whenever I g1ve teachings, 
Iimages of the Buddha appear vividly 1n front of my 
eyes. [ can visualize his monastic commumrty and all 
kíimds of people of every soclal class, either good or 
bad, committing faults and being forgiven... 


To me, the Dhammapada has always been a source 
Of Joy, peace, and InspIration to follow the steps of the 
Buddha 1n forty-nine years of spreading the teachings 
to help save sentient beings. My humble wish 1s to 
share with readers the peace accumulated through 
these years of studying and teaching the treasure of the 
Dhammapada. 


Many parts in English and Vietnamese are not 
compatIble, especially the storles. We have kept the 
two different sources because each has 1fs own charm 
and grace. 


With regard to the Dhammapada verse, with our 
deepest gratitude, we would like to ask the Most 
Venerable Thích Minh Châu and Gil Fronsdal for 
permission to use the resources. 


Deer Valley, Spring 2009 
Thuần Bạch 


1. HỘ TRÌ CÁC CĂN - QUÁN NĂM PHÁP 


1, Ai sống nhìn tịnh tướng! 
Không hộ trì các căn 

Ăn uống thiếu tiết độ 

Biếng nhác chắng tỉnh cần 

Ma? uy hiếp kẻ Ấy 

Như cây yếu trước gió. 

§. Ai sống quán bắt tịnh° 
Khéo hộ trì các căn 

Ăn uống có tiết độ 

Có lòng tin' tỉnh cần 

Ma uy hiếp không được 

Như núi đá trước gió. 


Phật nói hai Pháp Cú trên do chuyện sau. 





1 Ngũ dục thế gian hoặc dục lạc: Tài-sắc-danh-thực-thùy. Hoặc 
Ngũ trần: Sắc-thanh-hương-vị-xúc. 
? Có bốn loại Ma: ngũ uẩn - chết - phiền não - Ma trời. 
3 Những gì chống trái hay 36 món bắt tịnh trong thân như: tóc, 
lông, móng, răng, da... 
* Tin vào Tam Bảo, dựa trên trí huệ. Đạo Phật không có đức tin 
mù quáng. Chúng ta không chấp nhận bắt cứ điều gì chỉ qua 
lòng tin suông. 

5 


1. SENSES GUARDED —- CONTEMPLATIONS 
OEF EFIVE DHARMAS 


7. Whoever lives focused on the pleasan£, 
Senses unguarded., 

Immoderate with food, 

Lazy and sluggish 

Will be overpowered by Màra4, 

As a weak tree ïs bent in the wind. 


8. Whoever lives focused on the unpleasanf', 
Senses guarded, 

Moderate with food, 

Faithful and diligent, 

WIII not be overpowered by Màra, 

As a stone mounfain is unmoved by the wind. 


The Buddha taught the two above Dhammapadas 
after telling the following story: 





° Five Desiring pleasures such as: Wealth-Sensual pleasures- 
Fame-Foods and Drinks-Sleeping. 
Ê According to Buddhism there are four kinds of Mara, namely: 
1. the five aggregates - 2.death - 3. vexations (passions) - 4. the 
deity: being of the sixth celestial world of Desire realm. 
7 The unpleasant or thirty two impurities of the body as hair, hair 
of the skin, nails, teeth, skin, etc. 
° Faith in the Buddha (the Teacher), the Dhamma: (the 
Teaching) and the Sangha (the Order), based on wisdom. 
There is no blind faith in Buddhism. One is not expected to 
accept anything on mere unreasoning faith. 

6 


Một địp nọ hai anh em Đại Hắc và Tiểu Hắc rời 
thành Xá-vệ lên đường bồ hàng với năm trăm chiếc xe 
bò. Họ đủ duyên lành đi nghe đức Phật thuyết pháp. 


Đại Hắc nghe pháp liên phát tâm xuất gia. Tiểu Hắc 
cũng đi tu, nhưng không phải do tin tâm. Đại Hắc xin 
chọn Pháp hành tức là tu thiên. Ngài đến bãi tha ma để 
quản bắt tịnh. Chẳng bao lâu Đại Hắc chứng A-la-hản 
cùng các thân thông. Trong khi Tiếu Hắc không chánh 
tín xuất gia, không tỉnh tấn tu hành, chỉ nghĩ đến dục 
lạc. 


Phật và đệ tử cùng Đại Hắc và Tiểu Hắc khi nghỉ lại 
trong rừng Simsapa, được các bà vợ cũ của Tiểu Hắc 
mời đến thọ thực cúng dưỡng. Tì yếu Hắc được Phật cử 
về nhà trước để sắp xếp chỗ ngôi cho Tăng đoàn sẽ 
đến. Ông bị các bà vợ cũ xum lại lột y và trùm lên đâu 
bộ đô trăng thể tục. 


Hôm sau các bà vợ của Đại Hắc lại mời Phật và 
Tăng đoàn đến thọ thực cúng dường, hy vọng sẽ lôi 
cuốn Đại Hắc hoàn tục như các bà vợ của Tiểu Hắc đã 
thành công. Sau bữa ăn, họ yêu cẩu đức Phật để Đại 
Hắc ở lại nhà. 


Mahakhala and Culakala were two merchant 
brothere. Wile traveling qabout seling their 
merchandise they had the opportunity to listen to a 
discourse given by the Buddha. 


AJier hearing the điscourse Mahakala became q true 
and commited bikkhu while Culakala also became a 
Bhikkhu but without any convicHion. Mahakala was 
serious in his meditation and diligently meditated on 
decay and the impermanence of the body at the 
cemetery. He ultimately gained Insight and afained 
Arahanthood. Culakala was not interested in spiritual 
development and was constantly thinking abouf sensual 
pleasures. 


Later, the Buddha and his disciples, including the 
fwo brother were staying in the ƒorest oƒ Simsapa. 
MWhile staving there, the ƒormer wives oƒ` Culakala 
invited the Buddha and his disciples to their house. 
Culakala went qhead to preDdre seqfing qrrangemenfs 
ƒor the Buddha and his đisciples and during this time, 
the ƒormer wives oƒ Culakala managed to persuade him 
foO give up the lỨe oƒ a bikkhu and refurn to a 
householder s liƒe. 


The next day, the wives 0ƒ the elder brother invited 
the Buddha and his disciples to their house hoping to 
persuade Mahakala to do what the wives oƒ Culakala 
had persuaded him to do. Aƒfler the meal they requested 
the Buddha to let Mahakala remain with them. 


Đức Phật và các tỳ kheo ra về, để Đại Hắc ở lại. 
Đến cổng làng, các tỳ kheo bất bình nói với nhau: 
“Hôm qua Tiểu Hắc được phải đến trước để sắp chỗ 
thì đành chấm dứt đời sống Phạm hạnh. Hôm nay đến 
phiên Đại Hắc không biết có giống Tiểu Hắc hay 
không. ” 


Đức Phật nghe xôn xao, bèn bảo các fỳ kheo là hai 
anh em khác nhau. Tiểu Hắc tâm yếu đuối, tham đắm 
dục lạc. Đại Hắc trái hẳn, không chạy theo dục lạc, có 
lòng tin chuyên cân, vững vàng kiên cố. Phật bảo 
người yếu bị cảm dỗ, chớ không phải người mạnh. 


Giảng: 

Cả hai anh em đều đi tu, người anh có chánh kiến, 
yếu tô đầu tiên và là hàng đầu trong Bát Chánh Đạo 
nên chứng đạo. Trong khi người em biếng nhác bị ma 
uy hiếp, người anh tiết độ tỉnh cần và khéo hộ trì các 
căn nên ma không uy hiếp được. 


Các căn được hộ trì nghĩa là được bảo vệ. Các căn 
vẫn mở, nhưng tâm ý không chạy theo trần cảnh. Tai 
vẫn nghe, mắt vẫn thấy nhưng không dính mắc. Luôn 
phản quan tức nhìn lại tâm mình, xem nó máy động 
như thế nảo. 


Then the Buddha and the other bhikkhus lefi and 
Mahakala stayed behind. Arriving at the village gate 
the Bhikkhus cxpressedl their qpprehension that 
Mahakala would be persuaded by his ƒormer wives fo 
leave the Order as had happened to Culakala. To this, 
the Buddha replied that the two brothers were 
djerent. Culakala indulged in sensual desire and was 
weak minded. Mahakala, on the other hand, being free 
Oƒ sensual pleasures, was điligemt, steadƒast and sirong 
in his ƒaith in the Buddha, the Dhamma and the 
Sangha_ The Buddha sail the weak succumb to 
temptation but not the strong. 


Commenfary: 


Although both brothers had been ordained as 
Bhikkhus, due to the fact that the older brother had 
Right View, the first and foremost step of the Eightfold 
Noble Path, he alone had attained Arahanthood; 
whereas his younger brother, being lazy, had been 
overpowered by Marà. Mahakala, being moderate and 
diligent and all his senses being guarded and protected 
from temptation, had not been overpowered by Marà. 


Senses guarded means all our senses are active at all 
times but our mind should not follow sensual obJects. 
We may hear with our ears, and see with our eyes but 
we can stay unattached to what we see and hear, and 
only remain an observer who watches how our mind 
Op€rafes. 


Nếu tâm chỉ biết vật và chỉ giữ niệm biết này, gọi là 
niệm một, thì tâm vẫn tỉnh giác. Nếu chạy theo vật 
khởi phân biệt đẹp xấu, ưa thích, gọi là niệm hai, ba... 
tức là tâm vọng động, phải dừng lại và buông ngay. 


Khổ uẫn là năm uẫn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. 
Nếu thấy năm uân là không sẽ hết khổ. Đó là tinh thần 
Bát-nhã Tâm Kinh. 


Ví dụ thấy cái tách, biết được thực tướng của nó là 
không, do duyên hợp mà có, nên khi bể, dù là tách quý 
cỡ nào sẽ không tiếc. Nếu nhìn cái tách với tâm phân 
biệt tốt xấu, mắc rẻ, quý tiện... khi tách bể sẽ sinh 
phiền não vì tiếc rẻ. Đó là thấy biết trên giả tướng 
nhưng chấp là thiệt nên khổ. 


Dục lạc là những vui thích, ham muốn thuộc về cõi 
Dục tức thế gian. Chúng ta đang ở Dục giới, sanh ra từ 
ái dục. Ăn ngon thấy vui, nghe tiếng khen thì vui... 
những gì làm thỏa mãn nhu cầu của sáu căn sẽ ưa 
thích. 


If our mind simply perceives obJects, and remains 
with our perceptlon or observation (which 1s called 
thought No.I), and our mind does not move to further 
thoughts, then we are truly mindful. Ifwe are drawn 1n 
by the obJects, and proceed to make discrIminations, 
such as whether the objects are ugly or beautifUl, 
pleasant or unpleasant..., we will become entrained by 
one thought after another (these are thoughts Nos. 2, 3, 
4...). We should stop this process and let go of our 
thoughts. 


Dukkha 1s caused by the five Skandhas or 
apgregates: form, feeling and sensation, perception, 
volition, and consciousness. If we perceIve or real1ze 
that the five skandhas are empty, we wIll overcome all 
our suffering. That 1s the essence ofthe Heart Sutra. 


For example, when seeing a cup, 1Ÿ we realize that 
the true nature of the cup 1s emptiness and that 1ts form 
arIses Írom causes and conditlons, we will not feel 
repret when 1t 1s broken, no matter how prec1Ous 1f 1S. 
If we view the cup with a discriminating mind which 
judges good/bad, cheap/expensive, noble/base, we will 
feel distressed when the cup 1s broken. 


Sensual pleasures are the pleasures of the Sensual 
realm or this world. As human beings, we are living 1n 
the Sensual realm, and we are born from pleasures of 
our parents. We feel happy when enJoying good food, 
and hearing pralse. We love everything that satisfies 
OUT SIX S€TSeS. 


12 


Muốn tu, điều cần yếu là không chạy theo dục lạc. 

Tiết độ trong sự ăn uống là nếu ngon cũng không ăn 
quá nhiêu, nêu dở cũng không từ chôi. Đôi với người 
xuât gia khi ăn phải quán năm pháp: 

1. Cơm này từ đâu đến? (Khởi lòng từ bi, thương 
người nông dân dầm mưa dãi nắng, chân lắm tay bùn.) 


2. Ta có xứng đáng đề nhận hay không? (Khởi lòng 
biết ơn tất cả những người lao động cực khổ từ người 
đồ rác hằng ngày, đến người quét đường đã làm tất cả 
việc dơ bản...) 

3. Ăn cơm để trừ bệnh tham, sân, si... (không phải ăn 
để thưởng thức món ngon vật lạ.) 


4. Ăn cơm là phương thuốc để trị bệnh ốm gây, gìn 
giữ sức khỏe cho thân (vì bệnh hoạn sẽ khó tu.) 

5. Ăn cơm đề hoản thành đạo nghiệp. 

Trong lúc ăn quán chiếu như vậy thì tâm không tham 
đăm miêng ăn, lại cũng không sân (nêu lỡ ăn ớt cay). 
Tâm sẽ chánh niệm trong lúc ăn. 

Triệu Châu Tùng Thầm bảo: “Ta chỉ tạp niệm hai 
thời cơm cháo” tức là khi ăn Ngài phải quán tưởng, 
nghĩ nhớ năm điều. 

Đối với chúng ta cả ngày tán loạn nên khi quán 
tưởng năm điều trong lúc ăn là chánh niệm. Nhưng đối 
với Ngài vẫn là chút tạp niệm. 


* 


lf we want to practice Buddhism, however, we must 
learn that we must not pursue sensual pleasures. 


We must practice moderation. To be moderate with 
food means 1f the food 1s deliclous, we wIÏlÏ not eat too 
much. Ifit does not taste good, we will not refuse to eatf 
1í. Monastics should contemplate the following FIive 
Dharmas with regard to food: 


1. The work Involved In growing and bringing this 
food to where I may consume 1t. / 2. Whether or not 
my conduct 1s sufficlently virtuous to deserve this 
food. / 3.How I may guard my mind against greed, 
hatred, and Ignorance. / 4. Food 1s like medicine that 
keeps the body from wasting away. / 5. I accept this 
food so that I may attain the Way. 


By following these contemplations during the meal, 
we will not indulge In our greed for food, we wIll not 
become angry (For example in case the food 1s too hot) 
and we will be mindful. 


Joshu, a Zen master, had no thought most of the 
time, but during his two dally meals he contemplated 
the Five Dharmas. For this reason, he said, "I am not 
mindful during my meals." 


In our case, 1n spite of the fact that we are having 
thoughts all day long, we believe we are mindful when 
we are contemplating the FIve Dharmas, but in the case 
of Joshu 1t 1s not perfectly mindfulness. 


x 


14 


2. BÁT PHONG 

Giảng: 

Một bên là Tiểu Hắc như cây yếu trước gió. Một bên 
là Đại Hắc như núi đá trước gió. Gió đây là Bát phong 
tức Tám gió: 

1. được /mất 2. khen / chê 3. ca ngợi / chế giểu 4. 
khổ / vui. 

Tám ngọn gió này, bốn thuận và bốn nghịch làm 
điêu đứng người tu. Hai câu “Bát phong xuy bất động” 
tức tám gió thôi không lay động và “Vững vàng như 
núi đá” diễn tả hình ảnh người tu đã trưởng thành, đã 
thuần thục. 

Một giai thoại về tám gió thôi không động sau đây 
giữa Tô Đông Pha và Phật Án. 


Cự sĩ Tô Đông Pha đời Tổng, quê ở Giang Bắc và nhận 
chức ở Qua Châu. Giang Bắc và chùa Kim Sơn ở Giang 
Nam cách một con sông. Ông thường cùng thiên sư Phật Ấn 
trụ trì chùa Kim Sơn bàn luận Phát pháp. Một hôm Tô 
Đông Pha tự thấy mình tu hành đã có chỗ sở đắc, bèn sai 
tiểu đồng sang sông đưa cho thiên sư bài thơ vừa viết xong 
để nhờ thiên sư ấn chứng: 

Cúi đâu lễ chư Phật, 

Hào quang chiếu đại thiên, 

Tám gió thổi không động, 

Vững vàng trên tòa sen. 


2. THE EIGHT WINDS 
Commenfary: 


One kind of person 1s Culakala, who 1s a weak tree 
in a wind. Another kind ofperson 1s Mahakala, who 1s 
a stone mountfann 1n the wind. Wind here 1s the Eight 
Winds or influences that fan the passlons: 1. GaIn/loss 
2. Defamation/eulogy 3. Praise/ridicule 4. Sorrow/Joy. 


Those EIpht Winds, four favorable and four 
unfavorable, bring trouble tO Buddhist 
practiionners. [he senfence: "A stone mountaim 
unmoved by the wind” symbolizes a practitlonner with 
a mature and well-trained practice. 


There 1s a story 1llustrating these Eipht Winds 
between Sotopa, a famous Chinese poet and a Zen 
monk, his master and also his close friend. 


SofoÐpa lived in the Sung dynasty. His house was 
separafted from the Zen monk s tenple by q river. One 
day Sotopa who assumed that he had aftained good 
results in his practice asked his qitendant to cross the 
river fo present Sofopa s poem to the Zen monk fo 
obtain hi approvadl: 


My head is bowed as Ï prostrate myselƒ 
before all Buddhas 

The light shines over the big reqlms. 
Being unmoved by the eight winds, 
Tam stable on the lotus seal. 


Thiên sư đọc thư xong câm bút phê hai chữ rồi đưa cho 
tiểu đồng mang về. Tô Đông Pha thâm nghĩ thế nào thiên sư 
cũng khen ngợi về cảnh giới tham thiên và công đức tu hành 
của mình. Ông vội vàng mở thư ra xem, thấy ngay hai chữ 
“đánh rắm ” đê trên phong thư. Không cảm được ngọn lửa 
không tên, ông bèn chèo thuyên qua sông gặp thiên sư hỏi 
cho ra lẽ. 


Thuyên vừa đến chùa Kim Sơn, Tô Đông Pha đã 
thấy thiên sư đứng chờ ở bờ sông. Ông tức giận hỏi 
ngay: 

— Thiên sư! Chúng ta là thiện hữu thâm giao, thơ 
của tôi, sự tu hành của tôi, Ngài không khen thì thôi 
sao lại chửi tôi 2 

Thiên sư tỉnh bơ hỏi lại: 

— Ta chửi ông cái gì? 

Tô Đông Pha đưa hai chữ “đánh rắm” trên phong 
thư cho Phật Ân xem. 


Thiên sư cười ha hả: 

— Này, chẳng phải ông đã nói tám gió thổi không 
động sao? Sao chỉ một cái “đánh răm mà phải bay 
qua sông lúc nửa đêm như thể? 

Tô Đông Pha vô cùng hồ thẹn. 

Giảng: 

Thực sự Tô Đông Pha cũng có chút công phu, chút 
thành tựu trên đường tu. 


The Zen monk reqd the poem, then he wrofe fwo 
characters on the lefter and gave it to Sofopa S 
aftendamt to bring back to Sotopa. Sotopa thought that 
the Zen monk would congrafdlae him ƒor the 
aftainment in his practice. He ƒelt joyous when opening 
the letter with his poem inside. He noticed Iimmediately 
fwo characters the Zen monk had written on hi DOEH: 
“break wind”. Sotopa could not contain his anger, he 
hurried to cross the river immediately to meet the Zen 
mOHR. 


When the boat stopped on the opposite river banh, 
the Zen monk was wdaiting ƒor him. Sotopa Iimmediately 
asked the Zen monk: “Oh, Zen master, we have been 
close ƒriends ƒor a long time. My poem represented my 
practice. Even lƒ you won † praise me, why do you 
insult me? ” 

The Zen monk calmly replied, “What địd Ï say?” 


SofoÐpa pointed out two words — 'break wind` — on 
his lefter to the Zen mon. 


The Zen monk smiled loudly and said, “You write 
yow are unmoved by eight winds, right? Why then can 
only a petty break wind push you into crossing the 
river in the middle oƒ the nighf? ” 


Sofopa ƒelt extremely ashamed. 


Commenfary: 
Perhaps In meditation sitting we can attain a moment 
Of stillness or some glimpse of awakening. 


18 


Nhưng vì tập khí tự cao tự đại chưa dứt được nên mê 
mờ nổi sân. Có thể trong khoảnh khắc nào đó lúc tọa 
thiền ta chợt nhận ra, nhưng điều này không có nghĩa 
là đã xong việc, bởi vì tập nghiệp của chúng ta chưa 
được tiêu trừ. 

* 


3ó0. Lành thay, phòng hộ mắt 
Lành thay, phòng hộ tai 

Lành thay, phòng hộ mũi 

Lành thay, phòng hộ lưỡi 

Lành thay, phòng tắt cả. 


361. Lành thay phòng hộ thân 
Lành thay, phòng hộ lời 

Lành thay, phòng hộ ý 

Tỳ-kheo phòng tắt cả 

Thoát được mọi khổ đau. 


Phòng giữ mắt (nhãn căn) là khi thấy sắc không 
chạy theo, không khởi tham khi vừa ý hoặc khởi sân 
khi không vừa ý. Tai (nhĩ căn) nghe tiếng không chạy 
theo nghĩa là khi bị rầy la mắng chửi không nỗi giận vì 
biết đó là giả. 

Hoặc là lúc đó ta đang quay về nhìn tâm, xem xét 
tâm có máy động hay không, nên không để ý đến lời 
mắng chửi. Như thế âm thanh sẽ không nhiễu loạn 
mình. 


However we do not yet live permanently with what we 
have attained, becauseour accumulated Karma has not yet 


been purified. 


* 


360. Restraint of the eye ïs øood, 
Good ïs restraint of the ear. 

Restraint of the nose is øood, 

Good is restraint of the tongue. 

Good ïs restraint ïn all cireumstances. 


361. Restraint of the body ïs øood, 
Good ïs restraint of speech. 

Restraint of the mỉnd ïs øood, 

Restrained ïn all circumstances. 

The Bhikkhu ïs released from all sufferings. 


The Bhikkhu 1s released from all sufferings. To 
guard the eye (eye sense) means not to be attached to 
the obJects of the eye sense (sights or appearance), not 
to be greedy when satisfied, or angry when 
unsatisfied. To guard the ear (ear sense) means not to 
be attached to sounds, and not to be angry when beIng 
scolded, for example, knowing that the words we are 
hearing are only sounds, without any meaning except 
what meaning we give them. If, at the moment we 
hear the scolding, we are engaged 1n observing our 
mind 1n order to see whether 1t 1s affected by these 
words, then we wIll not pay attention to the harsh 
words and the sound will not trouble us. 


20 


Nhìn tâm biết được mình đang giận, đang sợ... chỉ 
cân buông cái sân cái sợ đi, như thê ta sẽ không phản 
ứng lại lời măng chửi, tâm trở lại bình ôn văng lặng. 


Vì ta không phản ứng lại tức lời mắng chửi vô dụng, 
nói cách khác ta thấy lời nói là Không. Thấy là Không, 
không phải ta cố tưởng tượng đó là không, lời nói vẫn 
có đó nhưng không tác động đến mình. Như vậy thân 
miệng ý đều thanh tịnh, không tạo nghiệp vì không 
phản ứng lại. 

Có những giai thoại thiền về căn và trần như sau. 


@ Cảnh Thanh Tiếng Mưa Rơi 
Cảnh Thanh hỏi Tăng: “Ngoài cửa là tiếng gì?” 


Tăng đáp: “Tiêng mưa rơi. ` 


Cảnh Thanh: “Chúng sanh điên đảo quên mình theo 
vật. ” 


Tăng hỏi: “Hòa thượng thì thế nào?” 


Cảnh Thanh: “Toàn chẳng quên mình. ” 


Giảng: 

Nếu xem đây là một công án thiền thì không thê giải 
thích, vì sẽ làm sai lệch mục đích là tạo nên khối nghi 
trong pháp tu công án hay thoại đâu. 


21 


If when observing our mind, we are aware that we 
are angry, or friphtened, we can choose to let go of 
those feelings, and not react to the harsh words, which 
are empty of meaning unless we chose to give them 
meaning; our mind can then return to a state of peace. 

We necd to truly realize that words are empty, rather 
than Just Imagining their emptiness. Words do exIst 
but they do not have to affect us. When our body, 
tongue and mind are all pure, we do not react, and so 
do not create karma. 


Two Zen storles below wIll illustrate the practice 1n 
the case of sense organs 1n contact with sense obJects. 


1. Ching Ch ng s Sound oƒ Raindrops 


Ching Chỉing asked a monk, “What sound ¡is that 
oufside the gafe? ” 


The monk said, “The sound oƒraindrops. ” 


Chng said, "The thinhng oƒ semntient beings ¡is 
fopsy-fturvy. They lose themselves and chase dƒler 
things” 


The monk said, "What about you, Teacher?” 
Chmng said, “I anost don 1 lose myselƒ. ” 
Commenfary: 


ý we consider that this is a Zen ko-an, ïf is 
impossible to explain ifs meaning ƒurther becquse we 
will destroy the initial aim oƒ the pracHce oƒ ko-an 
which is to create the Great Doubt. 


22 


Ở đây chỉ giới thiệu cuộc sống giữa thầy và trò để 
chúng ta gần gũi với nhà thiền. Từ đó nếu ai đủ duyên, 
cảm thấy ưa thích, sẽ tự mình tham cứu và khám phá 
chỗ uyên áo. 


Tại sao đáp tiếng mưa rơi khi trời đang mưa lại bị 
rầy là quên mình theo vật? Bởi vì khi vị tăng đáp như 
thế, tất nhiên tai và mắt đã theo tiếng mưa và giọt mưa 
đang rơi, những hiện tượng trần cảnh sanh diệt, quên 
mình là ông chủ, cái hằng biết bất sanh bất diệt. Nếu 
thực sự vị tăng sống được với ông chủ nơi mình, sẽ có 
một cách trả lời nào đó không bị kẹt vào đối tượng bên 
ngoài là tiếng mưa rơi. Chỗ này mỗi người tự tu, tự 
thiền định để khám phá ra. Không có một công thức 
hoặc một đáp số chung cho tất cả mọi người. 


Hòa thượng Cảnh Thanh đáp “Toàn chẳng quên 
mình” tức là Ngài vẫn biết đó là tiếng mưa rơi, nhưng 
không nói ra, vì cái biết là một điều gì vô ngôn, thầm 
thầm, là ông chủ mà Ngài luôn sống chung, không lúc 
nào bỏ quên hay rời xa. Các căn vẫn sinh hoạt, không 
bề tắc và không bị bệnh, ta vẫn biết có tiếng mưa rơi 
nhưng không nói ra lời. Không nói ra không có nghĩa 
là không biết. 


23 


Intially we only want to Iintroduce the relationship 
between master and disciple to enable us to feel closer 
to Zen. lf condilons are favorable, then the 
practitioner will feel interested, want to do further 
research and eventually discover the profundity of the 
practice. 


What 1s the reason that the disciple was scolded 
when he replied: “the sound of raindrops”? The disciple 
was scolded because he lost himself and followed after 
things. That 1s, the monk”s ears and eyes had followed 
the sound of the rain and the falling raindrops, which 
are Impermanent obJects, and he completely forgot that 
he was the master of his own mind, which has the 
nature of the “neither born nor ended”. Ifthe monk was 
truly living with his Nature, he would have a different 
way of replying, and he would not be attached to the 
external objJect of raindrops. This 1s a point that each 
of us should explore so that we can find our own 
solution. 


Master Ching Ching said, "I almost dont lose 
myself," which means that even though he was aware 
that the rain was falling, he did not explicitly express 
the fact, because awareness 1s something silent, beyond 
Wwords; awarenes was the master that he was 
consistently living with, and never forgot. All his 
Senses were operating perfectly, and without problems. 


24 


© Huyễn Sa Tiếng Suối Chảy 
Tăng hỏi Huyền Sa: “Thế nào là đạo?” 


Huyền Sa: “Ông có nghe tiếng suối chảy không?” 


, 


Tăng: “Có nghe. ` 


, 


Huyền Sa: “Ngay đó là cửa vào. ` 


Giảng: 

Tiếng mưa rơi và tiếng suối chảy có khác nhau 
không? Tại sao tiếng mưa rơi bị quở là quên mình theo 
vật, trong khi tiếng suối chảy lại là cửa vào đạo? Bởi vì 
nói “tiếng mưa rơi” là chạy theo đối tượng của tai là 
âm thanh, trong khi đáp “có nghe” là đang sống với 


tánh nghe. 


25 


2. Hsuan-sha s Sound of Mountain Streans 


A monk asked Hsuan-sha, "Nhat ¡is Tao (Ulfimatfe 
Truth)?" 


Hsuan-sha replied, "Do you hear the sound oƒ the 
mountain sirearms 2” 


The monk said, "In hearing. " 


Husan-sha said, "Night there is the Entrance oƒ 
Tao.” 


Commenfary: 


The sound of raindrops and the sound of mountain 
streams - are they different? Why does answering “the 
sound of raindrops" 1ndicate that one 1s losing oneself 
and chasing after things? Whyg 1s “the sound of 
mounftaIn streams" the Entrance of Tao? If we answer 
“the sound of raindrops”, 1t indicates that our mind 1s 
attached to the obJects of hearing, but 1f we reply “I”m 
hearing”, 1t means we are aware of our hearing, and not 
attached to the obJects of our hearing. 


x 


26 


3. ĐIÊU PHỤC TÂM 


35. Khó nắm giữ khinh động 
Theo các dục quay cuồng 
Lành thay điều phục tâm 
Tâm điều, an lạc đến. 


36. Tâm tỉnh vi khó thấy 
Ái dục thường chỉ phối 
Kẻ trí hộ trì tâm 

Tâm hộ, hưởng an lạc. 


Phật nói hai Pháp Cú trên liên quan đến câu chuyện 
sau. 


Tại thành Xá-vệ có bà mẹ của thôn trưởng Matika 
tâm thành mộ đạo. Bà làm đúng bổn phận người Phật 
tử là thọ trì tam quy ngũ giới mỗi lần cung thỉnh chư 
tăng đến thọ thực. Bà xây cất tỉnh xá và đón rước các 
thây đến an cư trong mùa mưa. 


Các thầy tu hành tỉnh tấn, không tụ tập dù chỉ hai 
người, lúc nào cũng độc cư để thúc liễm thân tâm. Bà 
lâm tưởng các thầy cãi nhau và giận hờn. 


27 


3. CONTROL your MIND 


35. The mind ïs difficult to control; 

swiftly and liphtly, it moves and alights wherever 
it pleases. 

It is øood to tame the mỉnd, 

For a well-tamed mỉnd brings happiness. 


36. The miỉnd is very difficult to perceive; 
very delicate and subtfle; 

It moves and alights wherever it pleases. 
The wise one guards hỉs mỉnd, 

For a guarded mỉnd brings happiness. 


The Buddha uttered these two verses affer 
recounting the following story: 


Buddha gave each oƒ sixty Bhikkhus subjecfS upon 
which to meditate. The Bikkhus then went to a village 
at the ƒoot oƒa moumtain. There, Màtika Mattà, mother 
oƒ the village headman, oƒfjered them alms-ƒood and 
built a shelter ƒor them, so that they could stay ïn the 
villaøe during the rainy season. One day, she requested 
the Bhikkhus to teach her meditation. They taught her 
ío meditate on the thiữty-wo constituenfs of the 
body. This meditation can leqd us to an awareness and 
accepfance oƒ the decay and đissolution oƒ the body. 


28 


Khi hiểu được bà rất thán phục, xin được fu tập 
giống quỷ thầy và chứng được Tam quả A-na-hàm 
cùng với thân thông. Bà càng quỷ trọng các thầy, cung 
cấp thêm thức ăn tốt lành để các thầy mạnh khỏe yên 
tu sớm khai mở mình sát tuệ. 


Hêệt mùa an cư các thây trở về tỉnh xả trình Phật 
công lao của bà. 


Một vị t)-kheo nghe được, xin đức Phật đến tỉnh xá 
của bà qn Cư. 


29 


Màtika Mattà practiced meditation with diligence 
and attained the third level oƒ Sainthood together with 
exraordinary knowledge and  memal powers, 
surpassing even the attainmentfs oƒ the Bhikkhus. Hith 
the Divine Power oƒ Sieht (Dibbacakkhu) she saw that 
the Bhikkhus had not qatamed Insieht sShe also 
understood that these bhikkhus had enough potenrial 
ƒor the attainmemt oƒ Arahanthood but that they needed 
proper ƒood because a weak body will not allow the 
mỉnd to function at is best. So, she preDared nuiritious 
ƒood for them. With nutritious ƒood and right effort, the 
bhikkhus developed right concenfration and eventually 
attained Arahanthood. 


AI the end oƒ the rainy season, the bhikkhus returned 
to the Jetavana monastery, where the Buddha was ïn 
residence. They reported to the Buddha that all oƒ them 
were in good health and in comƒortable circumsfances, 
and that they dịd not have to worry about ƒood. They 
also told Buddha about MàHika Mattàa, and how she 
had been aware oƒ their thoughts and had oƒffered them 
the very good ƒood that was necessary to keepD them ïn 
good heallh which ¡is imporlan ƒor proper 
COICe€nfrafioHn. 

A certan Bhikkhu, hearing them talking qbout 
Maảtika Mattà, decided that he too would go to her 
villaee. So, qƒler being given a subject oƒ meditatation 
by Buddha, the Bhikkhu traveled to the vilage 
I1OHđSÍGTV. 


30 


Bà có thân thông biết được ý muốn của vị này nên 
cung cấp thức ăn như ÿ. Vị này đâm ra bối rối lo âu, vì 
như thế bà sẽ biết được tâm niệm chưa thanh tịnh của 
mình nếu có khởi lên. 


Do đỏ vị này bỏ ra về trình với Phật. 


Đức Phật dạy: “T)-kheo, chỉ nơi ấy là chỗ ông cần 
phải ở lại”, và khuyên “chỉ lo canh giữ tâm mình chớ 
đừng sợ bà lão biết. ” 


Bà biết trước f£)-kheo sẽ trở lại nên chuẩn bị sẵn các 
món ăn dâng cúng. Và chỉ trong vài ngày f}-kheo 
chứng A-la-hán. 


31 


There, Màtika Madtà provided him with everything 
he needed and wished ƒor. When he wished ƒor ƒood, 
she personadlly came to the monastery, bringing with 
her the choicest ƒoods. Afler taking the ƒood, the 
bhikkhu asked her Iƒ she really could read the thoughts 
of. others, but she evaded his question and replied, 
'People who can read the thoughfs oƒ others behave ïn 
a particular way." Then the Bhikkhu thoughf to himsef, 
Tƒ l, like an ordinary worldling, should entertain any 
impure thoughis, and Iƒ she can really read thoughús, 
she is sure tfO think IÌÏ oƒ me. He therefore became 
qƒaid oƒ the lay devotee and decided to return to the 
Jefavanaq monas†ery. 


He told the Buddha that he comld not say ïn 
Matika's vilage because he was aƒraid that she mighf 
detect impure thoughfs in hữm. The Buddha then 
advised him to do just one thing - to confrol his mỉnd. 
Buddha also advised him to return to Matika s village 
and to thinh oƒnothing but the subject oƒ his meditation 
(such as observing the impermanence oƒ things or the 
impurilies oƒ the body). The bhikkhu returned to the 
villaee, and Màika Matdtà ofjfered him nutritious ƒood 
as she had done before, so that he might be able to 
practice meditation without worry. Within a short time, 
the bhikkhu purjed his mìỉnmdl and  aiaimed 
Arahanthood. 


32 


Giảng: 

“Chỉ lo canh giữ tâm mình” là phương châm tu tập 
trong bôn oai nghĩ” suôt cả thời. “Canh giữ tâm” trong 
nhà thiền còn gọi là chăn trâu', như vấn đáp sau: 


Một hôm Huệ Tạng làm việc ở nhà bếp. Mã Tổ 
xuống hỏi: 

— Làm việc gi? 

Huệ Tạng: 


— Chăn trâu. 





9 Đi ~ Đứng — Ngồi -Nằm. 
1% Bức tranh số 5 trong Mười Bức Tranh Chăn Trâu diễn tả 
những giai đoạn hành trì trên đường chứng ngộ: 
Số 1 Tìm trâu / Số 2 Thấy dấu / Số 3 Thấy trâu / Số 4 Được 
trâu / Số 5 Chăn trâu / Số 6 Cưỡi trâu về nhà / Số 7 Quên trâu 
còn người / Số 8 Trâu người đều quên / Số 9 Trở về nguồn cội 
(Nhập Phật giới) / Số 10 Thõng tay vào chợ (Nhập Ma giới) 
Từ số 1 đến 4 trâu tượng trưng cho Phật tánh. Lần đầu tiên ta 
nhận ra Phật tánh (kiến tánh) trong số 4. 
Số 5 và 6 trâu tượng trưng tập khí chúng sanh. Số 5 ta tu tập 
tỉnh giác từng giây phút trong động (đời sống hằng ngày) và 
trong tịnh (khi tọa thiền) để khỏi quên Phật tánh nơi mình. Số 6 
người tu điều phục được tâm qua thân khẩu ý. Gọi là về nhà vì 
gần đạt giác ngộ. 
Số 7 không còn trâu tức là không còn khắc phục tập khí và đạt 
trạng thái luôn tự tại. 
Số 8 chứng nghiệm toàn triệt tánh không, đại ngộ. 
Số 9 an lạc hoàn toàn, không bao giờ quên Phật tánh. 
Số 10 hành hạnh Bồ-tát. 

33 


Commenfary: 


Watching the mind 1s one of the fÍour “respect- 
inspiring'!” behaviors in our daily practice. Zen also 
calls this behavior "herding the ox'” as ím the 
following story: 


One day, Hùi Càng was working in the Kiichen. 
Mázù DàoyÌ popped in and asked, "What are you 
doïing?” 


“Herding the ox, " Hùi Càng replied. 





!1† The four disciplined behaviors are walking, standing, lying, 
and sitting. 
12 'Herding the ox, a stage of Zen practice (picture No. 5) 
expressed in the “Ten Ox Herding Pictures' (The stages of the 
path to enlightenment): No.1: Searching for the ox, No.2: 
Seeing the traces and finding the tracks, No.3: Seeing the ox, 
No.4: Catching the ox, No.5: Herding the ox, No.6: Riding home 
on the ox, No.7: Forgetting the ox but the herder remains, No.8: 
Forgetting both the herder and the ox, No.9: Returning to the 
origin, back to the source, No.10: Entering into the marketplace 
with extended hands. 
The ox represents our Budhha-nature in Nos. 1 - 4. We 
recognize it for the first time — "seeing our true nature” in No. 4. 
In Nos. 5-6 the ox represents our human habits of thought and 
behaviors. ). In No. 5 we are proceeding in moment to moment 
awareness in daily activities and sitting meditation, so that we 
do not lose awareness of our Buddha-nature. The herder is 
gaining much control over his mind and behaviors in No.6. This 
is called "going home” as we approach realizaton of our 
Buddha-nature. In No. 7 the ox has disappeared, that is, we no 
longer struggle with our habits and are ina state of greater 
mental serenity and ease at all times. In No. 8 emptiness has 
been realized completely and permanently. In No.9 we are in a 
sfate of bliss. We do not forget our Buddha-nature at any time. 
In No. 10 we are the Bodhisattva who helps all beings. 

34 


- Làm sao chăn? 
- Một khi vào có bèn năm mũi kéo lại. 


- Con thật là biết chăn trâu. 


Chúng ta cứ kiên nhẫn tu tập, thường xuyên chăn 
trâu để dừng nghiệp, chuyên nghiệp và sống từng giây 
phút “thực tại hiện tiền,” ngay đó là an lạc, là giải 
thoát. Đó là người trí biết hộ trì tâm, không để ái dục 
chỉ phối. 


x 


37. Đi xa sống một mình 
Không thân ẫn hang sâu 
Ai điều phục tâm ấy 

Thoát khỏi ma trói buộc. 


Trưởng lão Tăng Hộ xuất gia tu theo Phật và chứng 
quả. Ngài có một người cháu gọi bằng cậu, khi trưởng 


thành cũng đi tu, tên là Tăng Hộ Cháu. 


35 


“How does one herd the ox?” Mázù asked. 


"ý the ox sírays into the grass (pasture), Ï pulÏl ït 
back by the nose. ” 


“You really know how to herd the ox!” said Mázù. 


We necd to practice diligently. We should try to 
tame our ox consistently in order to transform our 
Karma, put an end to 1t, and live 1n the presenf In every 
moment. Then we will find peace and emancIpation. 
Thats the way wise men watch ther mind - not 
allowing 1t to be affected by attachments. 


x 


37. Travelling far and wide, wandering alone, 
The miỉnd retreafs to a cave 

with no concern for the body. 

Those who subdue ïf 

Are freed from the bonds of Mara. 


The Buddha uttered this verse after recounting the 
following story: 


There lived in Savatthi a senior Bhikkhu by the name 
of. Sangha Rakkhita. When his sister gave bừth to a 
son, she named the chỉỉd afler this bhikkhu, her 
brother. The child Sangha Rakkhita, in đdue cowrse was 
qdmitted into the Order. While the young bhikkhu was 
staying in a village monastery he was oƒjfered fwo sefs 
of robes and he decided to offer one set to the monk 
who was his uncle. 


36 


Sau mùa an cư kiết hạ, Tăng Hộ Cháu chọn chiếc h, 
dài tặng cậu, cũng là vị tháy khả kính của mình. 
Trưởng lão từ chối vì đã đủ y”. 


Tăng Hộ Cháu đứng hâầu quạt thầy, cố nài nỉ nhưng 
trưởng lão ván không nhận. Tăng Hộ Cháu buôn giận 
và muốn hoàn tục. 


Ông vẫn đứng quạt thầy và tiếp tục khởi niệm: 
“Mình sẽ hoàn tục làm gia chủ, bán chiếc y đài này để 
mua con dê, rồi dê sanh bây dê con.” Ông sẽ nuôi dê 
lớn, lấy sữa... Và chính ông sẽ lập gia đình và có con. 
Một ngày đẹp trời ông cùng vợ sẽ đặt đứa bé năm 
trong xe đây đi chơi. Ông bảo đưa con cho ông bế. Cô 
vợ không chịu, bảo ông đây xe, nhưng hai tay cô lỏng 
cóng thể nào làm rơi đứa bé xuống đường. 





13 Tụ sĩ thọ nhận tứ sự cúng dường: Y — Thực phẩm — Thuốc 
men — Nhà ở 
37 


AI the end oƒ the Summer Retreat, the nephew wenf 
fo pay respecfs fo his uncle and he oƒfjered the robe to 
him. But the uncle declned to accept the robe saying 
that he had sufficient clothing. Although the nephew 
repeated his oƒffer, the Flder would not accept. The 
young Bhikkhu ƒelt disheartened thinking that his uncle 
dd not like him. Since his uncle was so unwilling to 
share the requisite'“ with him, he thought it might be 
befter ƒor him to leave the Order and live the le oƒ a 
layman, but ƒor the moment he remained im the 
I1OHđSÍGTV. 


One warm day, while the young man was ƒanning his 
uncle, his mind began to wander. A4 distracting siream 
oƒ thoughts ƒollowed. He ƒantasized that aqfier leaving 
the Order he would sell the robe and buy a she-goat, 
the she-goat would breed quickly and soon he would 
make enoueh money to enable him to marry, dqƒler 
which his wiƒe would give birth to a son. He would take 
his wiƒe and child in a small cart to visit his uncle af 
the monastery. Ón the way, he would ask to carry the 
child but his wiƒe would tell him to drive the cart and 
not to bother qbout the chỉild. He would insist and 
aftempt to grab the child from her, but the child would 
ƒaHl from their arms and drop on the cart-track, and the 
wheel oƒ the cart would roll over the chỉld. 





1 A monk usually received donations of the 4 requisites from 
lay people, such as: Dharma robes, Food, Medicine and 
Lodging. 

38 


Giận đữ ông giáng một gậy vào lưng cô vợ. Đồng 
thời cây quạt lá cọ cũng bay xuống đâu trưởng lão. 
Ngài Tăng Hộ đã hiểu hết, và bảo Tăng Hộ Cháu: 

— Ông không đánh trúng ai đâu! Nhưng một trưởng 
lão đâu đáng ăn gậy! 


Tăng Hộ Cháu bấy giờ giật mình, hoảng hốt ném vội 
cây quạt và bỏ chạy Đức Phật biết được chuyện này, 
liễn dạy: 


— Tâm thường chạy theo những chuyện dẫn đi rất xa. 
Ta phải cô găng thoát khỏi sự trôi buộc của tham sản 
SE. 


Và đức Phát đọc Pháp Cu trên. 


Giảng: 

“Tâm tỉnh vi khó thấy, khó nắm giữ khinh động, 
theo các dục quay cuồng và thường chạy theo những 
chuyện dẫn đi rất xa.” Vì thế nhà thiền gọi “tâm ý viên 
mã”, lăng xăng nhảy nhót như vượn, chạy rông chạy 
dài như ngựa. Một con vượn chuyền cành thấy như 
tuông nhiều con vượn bay nhảy. Do đó tâm vượn giống 
như nhiều niệm khởi lộn xộn ngược xuôi một lúc, 


nhưng thật ra nệm một tắt, nệm hai mới nhảy ra. 


39 


The nephew Saneha Rakkhia would become so 
ƒurious with his wiƒe that he would strike her with the 
goading-stick  A4s he was ƒanning his uncle and 
ƒantasizing, he absentmindedly struck the head oƒ the 
monk with the ƒan. The monh, knowing the thoughfs oƒ 
the young Bhikkhu, said, “You were unaBle to beat 
your Wiƒe, ¡is that why you have beafen an old 
bhikkhu?” Young Sangha Nakkhia was very muụch 
surprised and embarrassed at his uncle s words. He 
also became extremely ƒrightened, and wanted to leave 
the monastery immediately. However the elder monk 
managed to take him into the presence oƒthe Buddha. 


Commenfary: 


The mind 1s difficult to observe, because 1fs actlons 
can be so subtle. The mind 1s also difficult to control, 
because 1t flows quickly, and follows the dictates of 
OUT passlons, carried far and wide by our wandering 
thoughts. That”s the reason why Zen people say: "the 
mind 1s like a restless gibbon; and thoughts are like a 
horse"; and "the mind Jumps around like gibbons, and 
roams about like horses." Watching a gibbon swinging 
from one branch to another, we mipht think there was 
more than one gibbon. The mind 1s similar to a g1bbon 
because our thoughts arise so swIftly, one after another. 
In reality, only when thought No. I stops, does thought 
No. 2 arise. 


40 


Không có hai niệm xảy ra một lúc, mà có sự tiếp nối 
kết thành chuỗi liên quan với nhau gọi là tương tục, và 
tạo thành hành động tâm lý hoặc dòng vận hành của 
tâm thức, hay “hành uân” nằm trong ngũ uấn. Muốn 
quán chiếu hành uân là không theo tinh thần Bát-nhã 
Tâm Kinh'”, trong công việc hàng ngày ta làm việc gì 
chỉ biết việc Ấy, ví dụ đang cuốc biết cuốc không nghĩ 
gì khác, tức chỉ một niệm duy nhất là cuốc. Qua công 
việc khác là vác cuốc đi về thì niệm cuốc tắt hắn, trở 
thành quá khứ, bây giờ chỉ một niệm duy nhất là bước 
đi không liên quan đến cuốc, biết từng bước chân trái 
hoặc chân mặt đang đi. Hai niệm cuốc (quá khứ) và đi 
(hiện tại) không liên quan, không tiếp nối, không có 
tương tục, vì thế hành uân triệt tiêu. 


Như vậy tuy vẫn làm việc trong cuộc đời thường, 
sống trong động, nhưng tâm không tán loạn điên đảo, 
tâm vẫn an định, gọi là định trong động, chánh niệm 
hoặc nhất niệm. Chỉ sống với một niệm duy nhất như 
vậy bất kế không gian thời gian. 


* 





15 Xem Phụ Lục. 
41 


There are never two simultaneous thoughfs, but a 
chan of thoughts, or stream of consclousness. These 
chains are called Mental formatilons or the Volition 
aperegate withm the Five Agsregates.ln order to 
observe Mental formatlons as empty (ín the spirit of 
the Heart Sutra'°), we need to be mindful of each and 
every action in which weTe engaged. For example, 1f 
we are hoeIng, our only thought 1s that we are hoeing - 
nothing else but that single thought. If we change 
actions, for example, carrying the hoe as we go home, 
then the thought of hoeing 1s completely gone and 1n 
the past. Our only thought now 1s our walking, which 
has no connection with hoeing. We are now aware of 
walking with our right foot, then our left foot. The two 
thoughts, hoeing (past) and walking (presenf) do not 
relate to cach other. They have no connection, no 
contnuation, and no contnutty; hence Mental 
formations are broupht to an end. 


Thus, in our dally life, even though we are working 
confinuously, and are forever 1n moflon, our mind does 
not have to be running wild, frantically and helter- 
skelter. It can be at peace. This peace 1s called 
concentration within motion, the Right intention 1n the 
Eightfold Path. Living with that one poInted mind, we 
go beyond time and space. 





1° See Supplemert. 
42 


PHỤ LỤC 


Chiếu kiến Bát-nhã nghĩa là soi thấy thân năm uẫn 
đều là không, tức thể tánh của năm uân đều không. Khi 
đó chúng ta mới qua hêt mọi khô nạn. 


Ngũ uân là sắc uân, thọ uân, tưởng uân, hành uân, 
thức uân. 


1. Sắc uân. 


Phật nói thân hiện tại của chúng ta được kết tụ bởi tứ 
đại: địa, thủy, hỏa, phong là đất, nước, lửa, gió. Đất là 
chất cứng như tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân 
xương... Nước là chất lỏng như máu, mủ, mô hơi, 
nước giải... Gió là chất khí như hơi thở ra vào. Lửa là 
chất ấm như hơi âm trong thân. 


Bốn điều kiện đó tụ hợp lại thành thân gọi là sắc 
uân. Thế thì cái gì là chủ của thân? Rõ ràng thân này 
không có chủ thể, mà đợi đủ duyên mới thành. Đó là 
nói về Sắc uân. 


2. Thọ uấn. 


Chúng ta có sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 


43 


SUPPLEMENT 


To practice the PraJna Paramita as Insight 1s to see 
clearly that the true nature of the five aøøregafes 1n our 
body and mind 1s emptiness. Only then, will we 
overcome all our suffering and distress. 


The five aggregates are form, sensation, perception, 
mental formation, and conscIousness. 


1. The Form Agøøregate. 


Buddha described a human being”s physical body as 
a union ofthe Four Basic Elements of earth, water, fire 
and arr. The Earth elements In a body are the solid 
parts such as harr, teeth, nalls, skin, flesh, ligaments, 
bones, etc. The Water elements 1n a body are the liquid 
parts such as blood, pus, sweat, saliva, etc. The Air 
elements 1n a body are the motlon-energy acfIVIfles 
such as inhalation and exhalation. The FIre elements im 
a body are the heat energIes. 


These Four Basic Elements comprise a body”s 
physical form and characteristics. Are they our “self”? 
A body does not have an independent self. It comes 
Into existence dependent upon certan causes and 
conditlons. Thus 1t 1s a form aggregate. 


2. The Feeling and Sensation Agøregate. 
We have sIx Sense organs: eyes, ears, nose, fongue, 


body, and mind. 


44 


Sáu căn tiếp xúc với sáu trần!” có những cảm giác 
hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Ví dụ 
như lưỡi chúng ta nễm một món ăn, vị ngon hay dở ở 
trong lưỡi, ta cảm nhận được. Nếu vừa ý thì thích thú 
gọi là thọ lạc. Nếu không vừa ý thì nhăn mặt gọi là thọ 
khố. Còn như để nước lạnh vô lưỡi thì mình bình 
thường, không khổ không vui gọi là thọ không khổ 
không lạc. 


Thọ khô, thọ vui đó tự nơi lưỡi có hay phải cộng với 
cái gì nữa mới có? Phải có thức ăn chạm vào lưỡi, rôi 
có ý duyên theo đê phân biệt nữa. 


Tức là phải đủ ba phần: căn, trần, thức mới phân biệt 
thức ăn ngon, dở, không ngon không dở. 





'Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tương ứng với sáu 
trân sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp. 
45 


These six sense organs come 1nto contact with the 
six sense objecfsi” to create various physical 
sensatlons, feelings and reactions such as happiness, 
suffering or emotional neutrality. For example, when 
Our tongue tastes a delicIous or distasteful dish, we feel 
and react. If the taste 1s apreeable to us, our reaction 
wIll be a happy one. If the taste 1s disapreeable to us, 
our face crinkles up to express a reaction of distasfe, 
which 1s a form of suffering. By contrast, when water 
comes Info contact with our tongue, we normally 
experience neither a feeling of happiness nor a feeling 
of suffering. This response 1s called emotional 
neutrality. 


Does a feeling of happiness or suffering occur In this 
example at the tongue or do such feelings depend upon 
the addition of something else? There must be food 
touching the tongue, and then the mind conscIousness 
must act to differentiate the taste. 


Thus there must be the Interaction of three elements: 
the sense organs, the sense obJecfs, the sense 
conscilousness and mind conscIousness, 1n order to 
characterize whether a dish 1s deliclous, distasteful or 
neIther. 





18 The objects of the eyes' seeing are forms, of the ears' 
hearing are sounds, of the nose's smelling are odors, of the 
tongue's tasting are flavors, of the body 's touching are tactile 
sensations. The sense objects of the mind-consciousness are 
perceptions, ideas, thoughts, etc. 

46 


Cảm thọ có là từ ba yếu tố kết hợp lại mà thành thì 
nó có thật không? Đợi duyên mới có thì đâu phải thật, 
nên nói tánh nó là không. Đó là nói về Thọ uân'”. 


3. Tưởng uấn. 

Thường thường chúng ta nói, tôi hồi tưởng lại việc 
quá khứ. Tưởng nhớ lại việc quá khứ là thuộc vê 
tưởng. Tưởng tượng việc chưa tới cũng thuộc vê tưởng. 


Hiện tại chúng ta có tưởng không? Thí dụ đi đêm 
thây sợi dây luột bỏ giữa đường, chúng ta nhìn mập mờ 
tưởng nó là con răn. Như vậy hiện tại cũng có tưởng. 


Tưởng có đúng lẽ thật không? Tưởng đều là lầm, 
đều là bóng. Do nhớ quá khứ, nghĩ vị lai hoặc hiện tại 
tưởng tượng không đúng lẽ thật mà có tâm tưởng 
tượng. Vậy tưởng cũng đợi duyên mới có, chớ không 
phải bỗng dưng nó có, cho nên tưởng không thật. Đó là 
nói về Tưởng uấn. 





19 Xem chuyện Cô Gái Với Đóa Hồng. 
A7 


Feelings arise as reactions to this collection of three 
components. Are these feelings permanent? If 
something does not mamIfest or come 1nto exIstence 
unfil all the causes and conditlons for 1s existence have 
combined, then 1t 1s Impermanent; therefore 1fs ftrue 
nature 1s emptiness. This 1s the feeling and sensation 
agøregate”°. 


3. The Perception Agøregate 


We often say, “I recall....” when we refer to the 
past. To recall means to remember something or bring 
something back Into the mind from the past. What we 
recall 1s not the reality of the past, but our perceptions 
of the past  When we Imagine the future, our 
perceptions or Imaginings of 1t are unreal. 


Perceptions also exist In the present. Do we perceIve 
the present correctly? For example, seeing a rope on a 
nipht walk, we might perceive 1t as a snake. 


Are our perceptions consistent with reality? All our 
perceptions are Incorrect and therefore, deceptive. 
Perceptions exIst because we are pursuing the past, 
losing ourself 1n the future, or misinterpreting the 
present. Because these causes and conditions ø1ve rIse 
to our perceptions, all perceptlons are Impermanert. 
This 1s the perception agøregate. 





2 See the story The Girl With A Rose. 
48 


4. Hành uân”': 


Hành là một hoạt động của nội tâm, những suy tư 
thế này thế nọ gọi là hành. Suy tư là niệm luôn luôn 
sanh diệt. Tôi thí dụ trước khi đi chợ, quí vị nghĩ phải 
mua nảo đậu nành, sữa... gì gì ba bốn thứ. Nghĩ đậu 
nành rồi nghĩ qua sữa, nghĩ liên tiếp những thứ mình 
định mua, gọi là hành. Suy tư cũng tùy duyên mà dấy 
khởi chớ không thật. Nên Hành uân cũng không thật. 
Đó là nói về Hành uẫn. 


5. Thức uẫn: 


Thức là hiểu biết phân biệt”. 


?' Một ý nghĩa nữa của Hành uẩn là ý định, hoặc quyết định 
hành động một việc gì theo một cách nào đó, như đi chợ mua 
thức ăn. Do đó Hành uẫn là hoạt động của tâm thức nối kết với 
niệm tưởng trước đây do ước muốn một việc gì. 

? Hiểu biết có nghĩa nhận thấy một cách khách quan sự sai 
biệt giữa những sự vật khác nhau, như là màu đỏ khác với màu 
vàng hoặc cây cối khác với nhà cửa. Không có dính mắc và 
không có cái Ngã xen vào khi chúng ta thấy sai biệt, và chúng 
ta tỉnh giác trước những hiện tượng như chúng đang là. Ngược 
lại, phân biệt có nghĩa không những chỉ thấy sai biệt giữa các 
sự vật mà còn phản ứng lại một cách chủ quan với cảm xúc, 
phán đoán và lựa chọn. Sự phân biệt xuất hiện từ sự chấp 
trước của chúng ta và ảo tưởng từ một cái ngã cá nhân. 

49 


4. Mental formations or Volition” Aggregate. 


A mental formation 1s an activity of the mind. Our 
thoughts are mental formations. They are constantly 
arising and disappearing. For example, before goIng to 
the market, we think about preparing a shopping list - 
soybeans, milk, and three or four other Items. The 
consftant flow of our thoughts from soybeans to milk 
and all the other things we plan to buy 1s called our 
mental formations. These thoughts depend upon certain 
causes and conditions, and because of these dependent 
variables, mental formations are impermanent. That 1s 
the mental formations aggregate. 


5. Consciousness Agøregate. 


Consclousness 1s the ability to differentiate and 
discriminate”? one thing from another. 


2 Another definition of this aggregate is volition or will, which 
means our decision to act in certain ways or do certain things 
such as to go to the market to buy food. Therefore, volition or 
will is one of our mental formations which ¡is linked to our 
previous thoughts concerning our wishes or desires for 
something. 

2 To differentiate means to perceive the objective differences 
between various phenomena, such as the difference between 
red and yellow or tree and house, for example. There ¡is no 
attachment and no-self involved when we differentiate, and we 
are aware of phenomena as they are. By contrast, fo 
discriminate means not only to perceive the difference between 
various phenomena but to react subjectvely to these 
diferences with emotions, judgments and preferences. Our 
discriminations arise from our attachments and our illusion of a 
personal self. 

50 


Như mắt thấy sắc phân biệt sắc đó đẹp hay xấu, tai 
nghe tiếng phân biệt tiếng đó hay hay dở, mũi ngửi mùi 
phân biệt mùi đó thơm hay hoâi, lưỡi nếm vị phân biệt 
vị đó ngon hay dở, thân xúc chạm phân biệt vật xúc 
chạm lạnh hay nóng v.v... Do sáu căn tiếp xúc với sáu 
trần mới có phân biệt. 


Như vậy Thức cũng do duyên khởi, nên Thức không 


thật. Đó là nói về Thức uân”. 


Vậy tôi có thể nói rõ là năm uấn của chúng ta không 
thật, đợi duyên hợp mới có, nên thê tánh là không. 





?5 Có tám thức : Tiền ngũ thức (niệm thức đầu) là nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân thức, tức là hiểu biết từ mắt, tai, mũi, luỡi, thân. Ý 
thức, thức thứ sáu, tức thức phân biệt và Mạt-na thức là thức 
thứ bảy, tức thức chấp ngã, và cuối cùng là A-lại-da thức. Xem 
chuyện Một Quân Nhân (1) và (2) 

51 


Our eyes see colors and our ey€e-conscIousness 
discriminates between them, seeing them as beautiful 
or ugly; our ears listen to sounds and our ear- 
COnscIousness discriminates between sounds, hearing 
them as either wonderful or horrible; our nose smells 
scents and our nose-consclousness discriminates 
between scenfs as eIther fraprant or smelly; our tongue 
tastes flavors and our fongue-conscilousness 
discriminates between flavors, experlencing them as 
tasty or not tasty; our body comes Info confact with 
obJects and our body-consclousness dđiscriminates 
between such phenomena as either cold or hot pleasant 
or unpleasant, etc. Clearly, these differentiatlons and 
discriminations exiIst only when the sensory organs 
come 1nto contact with sensory obJects. This contact 
Creaf€S COonsciousness. 


Since these confacs arlse from causes and 
condiflons that are always changing, conscIousness 1s 
impermanent. That is the consciousness agøregate“°. 


In short, our five aggregates clearly are Impermanent 
and unreal. Thelr existence depends upon certain 
causes and condiions, and their true nature 1s 
emptiness. 





2 There are Eight Layers of Consciousness in our mind: the 
Five Sense consciousnesses of eye, ear, nose, tongue and 
body; Mind_consciousness; Eqo consciousness; and Store 
consciousness. See the two Soldier's Stories (1) and (2). 

52 


Trong kinh A-hàm đức Phật nói “thân này là vô 
ngã”. Vô ngã là không có chủ thể. Vì thân nảy do năm 
uẩn hợp, nên nó không có chủ thể. Vì không có chủ thể 
nên gọi là vô ngã. 


Bát-nhã Tâm Kinh không nói thân do năm uẫn hợp 
nên vô ngã, mà nói trong mỗi uẫn đều là vô ngã. Nếu 
chúng ta thấy thân này giả, không thật nên ai khen 
cũng không mừng, chê cũng không buồn, chửi cũng 
không giận. 


Chỉ cần thấy thân và tâm là năm uẫn không thật, biết 
tánh nó là không, thì mọi khổ ách đều qua được hết. 
Nếu thân và tâm này do năm uân hợp thì không có chủ, 
nên gọi là vô ngã, tự nhiên đối với thân này chúng ta 
không còn chấp ngã nữa. 


Khi năm căn tiếp chạm với năm trần, tiền ngũ thức 
dây khởi theo hai hướng : 

1. Ý thức (thức thứ 6) và Mạt-na thức chấp ngã (thức 
thứ 7) can dự đê nhận thức sự vật. Như vậy có tính sai 
biệt và phân biệt. 


53 


1. In the Discourses Sutra, the Buddha said, “A body 
has no self”” No self means no mmdependent self. A 
body and mind 1s a compilation of the Ífive agøregafes; 
that is why 1t does not have an Iindependent self. 
Without an Iindependent self, 1t 1s called “no self”. 


The Heart ofthe Prajna Paramita Sutra does not state 
that a body and mind 1s comprised of the five 
aggregates and therefore 1t has no self; instead, 1t states 
that every aggregate has no self. If we view our body 
as Impermanent and unreal, we will feel no Joy when 
someone pralses 1!í; we will feel no sorrow when 
someone crificIlzes 1t, and no anger when someone 
Insults It. 


If we realize that our “five agpregates” body and 
mind 1s not a permanent thing, and 1ts true nafure 1s 
that of emptiness, then we will overcome all our 
suffering and distress. Our body and mind are a 
combinaton of the five aggregates and has no 
independent self; hence our body 1s called a “non- 
self”, and once we fully realize this, we are no longer 
attached to our self. 


When the five sense organs come 1nto contact with 
the five obJects, Five Sense consclousnesses are 
Initiated In two ways: 


1. With the participation of the Mind ConscIousness 
and Ego consclousness. There 1s differentiating and 
discriminating things. 


54 


Tiến trình này tạo phản ứng qua thân khâu ý. Những 
phản ứng này sẽ tạo nghiệp thiện hoặc ác vì có bản ngã 
xen vào. 


2. Không có sự can dự của Ý thức và Mạt-na thức. 
Như thế chỉ có tiến trình nhận thức theo tính sai biệt và 
tính «như thỊ› của các hiện tượng. Tiến trình phân biệt 
không xảy ra. Tuy chúng ta vẫn phản ứng qua thân 
khâu ý, nhưng không tạo nghiệp vì khoâng có bản ngã 
xen vào. Nói cách khác hành động của chúng ta bắt 
nguồn từ tâm không. 

+ 
Truyện 
Cô Gái Với Đóa Hồng 

Trong thế chiến thứ II, chàng thanh niên tên John 
Blanchard đến một thư viện ở Florida để mượn sách 
đọc. Nơi bìa trong cuốn sách, chàng đọc được những 
giòng ghi chú của một thiếu nữ tên là Hollis Maynell 
cùng với địa chỉ của cô. Qua giòng chữ viết lý thú và 
cuốn hút, chàng cảm nhận là cô thông minh, sâu sắc và 
nhân ái. Chàng quyết định viết thư cho cô để tự giới 
thiệu mình. Ngay hôm sau, chàng bị gọi nhập ngũ và 
được chuyền đi nước ngoài. Hai người trao đổi thư từ 
cho đến khi John trở về từ chiến trận. Họ quyết định 
gặp nhau ở một ga xe lửa trong thành phô New York. 


55 


This process creates the reactlons of our body, 
speech and mind. These reacflons creafe good or bad 
Karma because of the Intrusion of our Ego I1nto the 
pTOC€SS. 


2. Without the participalon of the Mind 
Consclousness and Ego consclousness. As a result, 
there 1s only the activaton of the differentiating 
process which recognizes the “suchness” nature of 
phenomena. The process of discrimination does not 
arise. Even though we do react with our body, speech 
and mind, we do not create good or bad Karma, 
because our Ego 1s not present 1n this process. In other 
words, all our actions derive from Empty Mindl 


x 


Stories 
The Girl With A Rose 


Durimng World War II, a young man named John 
Blanchard went to the library In Florida and took out a 
book to read. Inside the cover, he found the notes 
wriftten by a woman named Hollis Maynell with her 
address. Through her Interesting and appealing nofes, 
he felt that the woman was I1ntelligent, profound and 
kímd. He decided to write to her to Iintroduce himself. 
The following day later he was drafted to the army, and 
was sent oversea. He and Hollis wrote to each other 
until his return from the war. Eventually, they decided 
to meet at a tran station in New York City. 


56 


Hollis sẽ cài một đóa hồng ngoài áo khoác để John 
có thể nhận ra cô, còn John thì cầm mộ quyền sách. 
Khi tàu ngừng, nhiều hành khách xuống xe. Mắt John 
tìm dáo dác người thiếu nữ với đóa hồng. Một thiếu nữ 
trẻ, xinh đẹp, tóc bạch kim, mắt xanh, mặc áo khoác 
màu xanh lục đi lướt qua và cười với anh. Ngay lập 
tức, anh hiểu đây phải là Hollis, và tuy nàng không có 
đóa hồng trên áo, anh vẫn đến gần nàng. Nàng hỏi: “ 
Anh có muốn đi với tôi không?”. John sung sướng quá 
và đi theo ngay, nhưng thình lình anh thấy có một 
người đản bà trên sân ga cải một đóa hồng trên áo. 


Người đàn bà này lớn tuổi, dáng người mập mạp, 
thô kệch, và tóc điểm bạc. John do dự, không biết phải 
làm sao. Anh không muốn mất người thiếu nữ xinh 
đẹp, nhưng anh cũng quyết tâm gặp người đàn bà có 
đóa hồng, người anh đã bầu bạn suốt một năm qua. 


John rời người thiếu nữ xinh đẹp rồi đi đến gần 
người đàn bà với đóa hồng. Chàng nói: “Tôi là John 
Blanchard. Xin hỏi cô có phải là Hollis và xin mời cô 
cùng đi ăn tối?” Người đàn bà cười một cách chân 
tình, bảo: “Một cô gái mặc áo khoác màu lục đưa tôi 
cài đóa hồng này và dặn nếu ông đến gặp tôi, mời đi ăn 
tối thì cô sẽ gặp ông ở nhà hàng bên kia đường.” 


Sĩ 


They agrecd that Hollis would wear a rose on her 
coat so that John would recognIze her and he was to 
carry a book. When the train stopped, many passengers 
descended from the train. John”s eyes searched eagerly 
for a young woman with a rose. A young and beautiful 
woman with blond haIr and øgreen eyes wearing a øreen 
coat passed him on the platform and smiled at him. He 
felt instantly that she must be Hollis and although she 
Wwas not wearing a rose, he approached her. She asked 
him: “Would you like to Join me?” John was thrilled 
and followed her briefly, but suddenly he noticed 
another woman on the platform, who did wear a Tose. 
This woman was older, heavy, homely and her hatr 
WaS ĐTay. 


John hesitated, not knowing what to do. He dịd not 
wish to lose the beautiful young woman but he had 
made a commitment to meet the woman with the rose, 
with whom he had formed a friendship through therr 
year-long correspondence. 


John walked away from the beautiful young woman 
and approached the woman with the rose. When he 
reached her, he said, “[ am John Blanchard. May I ask 
1Ÿ you are Hollis, and could I Imnvite you to đinner?” 
The woman smiled warmly and said, “A young woman 
We€aring a øreen coat gave me this rose to wear. She 
told me 1f you approached me and 1nvited me to dinner, 
she would meet you at the restaurant across the street 
from the station.” 


58 


Một Quân nhân (1) 


Sau hai năm chiến đấu ở Việt Nam, phục vụ trong 
Quân lực Mỹ, một chiến binh Mỹ trở lại quê hương. 
Khi về đến San Francisco, anh điện thoại cho cha mẹ, 
báo tin mình trở về. Anh cũng xin phép cha mẹ đưa về 
gia đình một người đồng đội. Cha mẹ anh đồng ý ngay 
và quả quyết là họ cũng nóng lòng muốn gặp bạn của 
con. Anh lính nói tiếp: “Cha mẹ ơi, nhưng bạn cuñũa 
con bị tàn tật, mất một chân và một tay trong chiến 
trận. Bạn không có nhà và cũng không có ai để chăm 
sóc. Con muốn bạn ấy sống chung với chúng ta. Cha 


mẹ có sẵn sàng cho anh ta vê nhà mình không?” 


“Con ơi”, Cha mẹ anh trả lời, “Chúng ta rất buôn khi 
nghe hoàn cảnh của bạn con, chuùng ta có thể tìm giúp 
một chỗ khác cho bạn ấy sống”. Người lính trả lời: 
“Nhưng con muốn bạn ấy sông chung với chúng ta”. 
Cha anh nói một cách bất bình: “Con ơi, con có biết 
con đang đòi hỏi chúng ta một việc gì không? Một 
người tàn tật như bạn con sẽ là một gánh nặng cho gia 
đình. Cha mẹ còn có đời sông riêng của mình. Chúng 
ta không thể để những việc như thế này làm xáo trộn 
nghiêm trọng đời sông chúng ta. Tốt hơn con nên về 
nhà và quên bạn con đi. Rồi cậu ấy cũng sẽ tìm ra cách 


giải quyết.” 


59 


A Soldier's Story (1) 


Following two years 1n the U.S. Army, during which 
trme he fought in the Vietnam war, an American 
soldier returned home to the States. He arrived in San 
Franciso, and phoned his parents to announce his 
return. During their conversation, the soldier asked his 
parents If he could bring home with him a soldler 
fiend. His parents readily agreed, and assured him 
they would look forward to meeting his friend. Then 
the soldier said, "Mom and Dad, my friend 1s 
handicapped. He lost his arm and a leg in the war. He 
has no place to live or anyone who wants to take care 
of him or live with him. I'd like my friend to live with 
us.Would you be willing to share our home with him?" 


"Oh," replied his parents, "We are very sorry to hear 
about your frilends difficulties, and we would be glad 
to help him find another place to live." The soldier 
replied, "But I want my friend to live with us."” His 
father said, "My son, do you know what you are askIng 
us to do? A handicapped person like your friend wIll 
be a heavy burden for the whole family. We have our 
own lives. We cannot allow anythmg like this to 
đisrupt our lives so severely. It would be better for you 
to come home and forget about your friend. He'll soon 
find his own solutions." 


60 


Người lính không nói gì, chỉ cúp điện thoại tức khắc. 
Vài ngày sau cha mẹ anh nhận được điện thoại của 
cảnh sát San Francisco báo tin con trai họ đã chết, vì 
nhảy hay té từ một cao ốc. Cảnh sát nghỉ là tự tử. Quá 
đau khổ, cha mẹ anh lính đi ngay đến nhà quảng ở San 
Francisco, nơi để xác con. Ngay khi nhìn thấy con, họ 
kinh hoàng và đau đớn nhận ra rằng con mình đã mất 
một tay và một chân! 


Một Quân nhân (2) 


Một buổi chiều, có một cụ già gầy yếu, bệnh hoạn đi 
trên đường phố ở Brooklyn. Thình lình cụ té xuống 
đất. Mọi người xúm quanh ông cụ rồi đưa cụ vào bệnh 
viện King's County. Đến nôi thì cụ đã hôn mê. Thỉnh 
thoảng cụ tỉnh lại, phều phào một cách khó khăn ước 
muốn được gặp mặt con traI, rồi hôn mê trở lại. 


Một nữ y tá phòng cấp cứu tìm thấy lá thư nhầu nát 
trong túi quần áo bỏ ra giặt của oâng cụ. Lá thư nhầu 
nát vì thời gian, và cũng vì lòng thương yêu, nhớ mong 
thường xuyên của ông cụ. Lá thư cho biết con của cụ 
là một quân nhân đóng ở căn cứ quân sự Carolinas. 


61 


The soldier immediately hung up the phone without 
saying another word. A few days later, his parents 
received a phonecall from the San Francisco police, 
with the news that their son had Jumped or fallen from 
a tall building and was dead. The police suspected 
suicide. Distraupht, the soldlers parents traveled 
Iimmediately to San Francisco and the funeral home 
where therr son lay 1n death. Therr first glimpse of him 
left them horrified and overcome with grief: their son 
was missing an arm and a legl 


A Soldierˆs Story (2) 


One evening on a road 1n Brooklyn, there walked a 
thin, sickly old man. Suddenly, he fell down and 
people gathered around him. Concerned for him, they 
transported him to Kings' County Hospital, where he 
became unconscious. Occasionally he awoke, and 
speaking with difficulty, expressed the wish to see hIs 
son.  After speaking, he would agaimn fall Into 
unCOnSC1OuSN€SS. 


An emergency room nurse found a crumpled letter 
in the pocket of his discarded clothes. The letter was 
disintegrating with age, and with the constant, 
affectionate attention g1ven to 1t by the old man. The 
letter revealed that his son was a soldier stationed at a 
military base 1n the Carolinas. 


62 


Nhân viên bệnh viện lập tức liên lạc với một sĩ quan 
ở căn cứ đê tìm ra người con và cho anh ta đi phi cơ 
khân câp vê New York. 


Người lính rất mệt mỏi sau khóa huấn luyện và cũng 
rất lo lắng cho cha. Đến New York, anh lập tức đi vào 
bệnh viện và được y tá đưa đến giường bệnh của cha. 
Cô y tá bảo cụ già: “Con cụ đã đến rồi”. Cụ già mở 
mắt ra nhìn, nhưng hầu như chăng còn nhìn được nữa 
mà chỉ hướng về phía người con đang đứng cạnh 
Ø1ường. 

Khuôn mặt khô căn, nhăn nheo của cụ rạng ngời 
niềm vui, cụ cố mở miệng mà không sao nói được. 
Suốt đêm người lính ngồi cạnh cha không ngủ. Y tá 
yêu câu anh ra ngoài nhưng anh từ chối. Thỉnh thoảng 
anh nói nho nhỏ vào tai cha, và mỗi lần như vậy ông cụ 
lại mĩm cười. 


Đến tối thì cụ già mất, và lần đầu tiên người lính bỏ 
tay ông cụ ra, đặt nhẹ trên giường. Sau đó anh đi ra 
ngoài hành lang hút thuốc. 

Cô y tá đến gần anh định chia buồn, nhưng anh đã 
cất tiếng trước: “Ông cụ là ai vậy?” 

Cô y tá sững sờ: “Vậy ông ta không phải là cha anh 
sao?” 


63 


The hospital staff Immediately contacted an officer 
at the base, who located the old man's son, and had 
him taken, on an urgent basIs, to the alrport where he 
boarded a plane for New York. 


The soldier was tired from his training, and very 
anxIous about his father. On arrival in New York he 
went straight to the hospital where a nurse led him to 
his fathers bedside. The nurse said to the old man, 
"Your son 1s here." The old man opened hIs eyes, now 
barely able to see, and looked toward the soldier 
standing by his bed. 


The old man's dry and wrinkled face li up with 
happiness, and he tried to speak but could not. He 
reached out his hand toward the soldier, who took the 
old man's hand In his own and clasped 1t tightly. AlI 
nipht the soldier sat by his father, unsleeping. The 
nurse asked him to leave but he refused. He 
whispered, now and then, Info his father's ear, and each 
time, the old man smiled. 


At dawn he died, and for the first time, the soldier 
released the old man's hand and laid 1t gently on the 
bed. Then the soldier went out 1n the hall to smoke, 
and the nurse approached him, wIshing to console him. 


But the soldier spoke first. "Who was the old man?" 
he asked. 


The nurse was stunned. "He was not your father?" 


64 


Người lính trả lời: “Từ trước cho đến ngày hôm qua, 
tôi chưa từng gặp ông ta”. 

Người y tá hỏi: “Tại sao anh không cho tôi biết lúc 
mới gặp ông cụ?” 

Anh lính trả lời: “Tôi biết ngay là có sự lầm lẫn, 
nhưng tôi biết ông cụ sắp chết nên tôi nghĩ mình có thê 
làm một chút gì cho ông, băng cách đừng đê lộ sự lâm 
lẫn và ở bên ông cho đến khi ông nhắm mắt.” 

Hai ngày sau, người con trai thực sự của ông cụ đến 
New York đê từ biệt cha. Lúc đó mọi người mới hiệu 
ra: hai người lính ở cùng căn cứ tại Carolinas có cùng 
một tên! 


65 


The soldier repled, "I never saw him before 
yesterday." 


The nurse asked, "Why didnt you tell me this when 
you first saw him?" 


The soldier replied, "I knew Immediately there was 
some mistake, but I saw that the old man was dyIng. So 
I thought I could do something for him, not reveal the 
mistake, and stay with him until he died." 


Two days later, the true son of the old man came to 
New York to say goodbye to his father. The mystery of 
mistaken 1dentity was unraveled: Two soldiers at the 
same base 1n the Carolinas had the same name. 


x 


66 


4. BÓ THÍ 


49. Như ong chỉ lấy nhụy 
Không hại hương sắc hoa 
Cũng vậy vị Sa-môn 

Ra vào giữa thôn làng. 


Đệ tử của Phật khi ra vào thế gian làm Phật sự, 
không làm tốn hại cơ chế xã hội hay cuộc sống người 
khác, chỉ có làm tốt đẹp hơn lên. Giống như con ong 
khi hút nhụy xong bông hoa vẫn tươi tốt. Đức Phật nói 
Pháp Cú 49 để diễn tả ý nghĩa trên từ câu chuyện sau. 


Chưởng khô Kossiya có tài sản lên đến tám trăm 
triệu, nhưng không hê bố thi dù chỉ một giọt dẫu bằng 
đầu ngọn có. Của cải nhiễu như vậy mà hình như bị 
ma ám, không ai xài được kể cả con cái. 


Một buổi sáng, đức Phật xuất định đại bị, quan sát 
thê gian thấy chưởng khô đủ duyên lành nên bảo 
trưởng lão Mục-kiên-liên đên hóa độ. 


Trước đó Chưởng khô đến châu vua về việc quan, 
trên đường. thấy một người nhà quê đói lả đang nhai 
ngắu nghiễn một cải bánh tròn trới đây cháo chua. 
Ông phát thèm, nhưng sực nhớ nếu muốn ăn thì phải 
tốn kém, ông không dám nghĩ đến cái bánh. Bị cơn đói 
hoành hành, về đến nhà ông ngã bệnh, mặt mày xanh 
lét, tay chân run lầy bẩy. 


67 


4. GIVING 


49. As a bee gathers nectar 

And moves on without harming 

The flower, ifs color, or fragrance, 

Just so should the saøe walk through a villaøe. 


The Buddha*s disciples, when engaged in worldly 
life to preach, do not damage social structures or other 
people”s lives, but make these better. Just as afier the 
bees collect the honey, the flower 1s still beautiful, the 


villagers receive merIts from their offerings. 


Tn the vilage oƒ Sakkara, near Rajagaha, lived a 
miserly rịch man by the name oƒ Kosiya. One day, the 
rịch man and his wiƒe made some pancakes, buf fo 
avoid having to share them with others, they cooked 
the pancakes secretly in the uppermost storey 0ƒ their 


hOse. 


Early in the morning on that day, the Buddha 
through his supernormal vision saw the rịch mạn and 
his wiƒe and knew that both oƒ them would soon aftain 
the ƒirst stage oƒ Sainthood. 


68 


Bà vợ lo áu, hỏi han săn sóc, nhưng Ông không dám 
nói ra. Bà hỏi có phải: con cháu dâu rể có làm Ông 
buôn, hoặc việc quan rồi rắm... Ông đều lắc đầu. Cuối 
cùng bà hỏi hay ông thèm gì? Ông giựt bắn người, 
chối bai bái. Bà vân bình tĩnh hỏi tiêp, ông thèm gì cứ 
nói bà sẽ làm ngay, ở đây đâu có ai biết. Chịu không 
nổi ông liên thú nhận thèm ăn cải bánh chiên. 

Bà bật cười bảo: “Ô! Tưởng gì! Với gia sản này tôi 
đãi hết cả làng ăn bảnh chiên cũng được. ” 

Ông đáp: “Bà sao phụng phí quá!” 

- Thôi! Đề tôi đãi cả xóm. 

— Nhiễu quá! 

— Tôi đãi cả nhài 

— Không cân thiết. 

— Thôi, chỉ làm đủ cho tôi với ông dùng. 

— Bà cũng cần ăn nữa sao? 

Bà biết tính keo kiệt của ông nên chỉ làm đủ một 
mình ông dùng thôi. Sợ có người dòm ngó, ông dặn bà 
lên lâu bảy làm bảnh, nhớ lựa hạt gạo bề đề xay bỘt. 

Khi bảnh chín, chưởng khổ lên lầu bảy để dùng. Sắp 
thưởng thức chiếc bảnh thơm ngon, bông ông nhìn ra 
cứa số, tháy một tỳ-kheo lơ lửng giữa trời hào quang 
rực rỡ, đang đứng khát thực. 

Chưởng khố bảo: “Ông đứng đó làm gì, tôi không 
bồ thí đâu. ” 


69 


So he senf his Chieƒ Disciple, Venerable Moggallana 
to the house oƒ Kosiya, with instrucfions to bring the 
couple to the jJeftavana monastery in time ƒor the 


midday meal. 


Moggalana by supernormal power, reached 
Kosiya house in an instant and stood at the window. 
The rịch man saw him and asked hữm to leave, buf 
Moggallana just tenored his request. Then Kosiya told 
his wiƒe, “Míake a very small pancake and give ïf to 
him. `” So she fook just a small amount oƒ dough and puf 
¡ft in the pan, but the dough filed up the whole pan. 
Kosya thought his wiƒe must have puf in foo muụch, so 
he himselƒ took just a pỉnch oƒ dough and put it imto the 
pan; and again the pancake swelled as before. lí so 
happened that however litle dough they put in, they 


were unable to make small pancakes. 


70 


Vị tỳ-kheo chính là trưởng lão Mục-kiên-liên vẫn 
đứng Im. 

Chưởng khố bảo: “Ông có đi tới đi lui trên không 
vạch thành con đường, tôi cũng không cho. ” 

Trưởng lão liên đi tới đi lui. 

— Ông có ngôi kiết-già tôi cũng không cho. 

Trưởng lão liên ngồi kiết-già. 

— Ông có phun ra khỏi đi nữa tôi cũng không cho. 


Trưởng lão liên phun khói. Cứ như thể, chưởng khổ 
vẫn chưa ăn được chiếc bảnh. Cuối cùng quá mệt mỏi 
ông bảo bà vợ làm thêm chiếc bánh khác cho trưởng 
lão. Chiếc bánh nở to, ông tiếc của không cho, bảo bà 
làm cải khác, và đích thân lấy thát 1! bột. Cái sau lại 
phông to hơn cái trước. Ông cố rứt ra một chút bảnh 
để cho, nhưng cô hết sức vẫn không được, đành dâng 
cả mâm bánh cho trưởng lão. 


Lúc đó trưởng lão thuyết pháp cho hai ông bà: “Bố 
thí là cách tế lễ chân chánh nhất. ” Ngài nói về phước 
báo của hạnh bố thí và các công đức khác thật là sảng 
tỏ như mặt trăng trong bầu trời. Trưởng lão Mục-kiên- 
liên vừa kết thúc bài pháp, chưởng khô phát tín tâm, 
mời trưởng lão ngồi xuống thọ thực. Trưởng lão bảo 
ông bà mang bánh đến chỗ Thế Tôn cúng dường, và 
dùng thân thông mang hai ông bà từ lẫu bảy đến tỉnh 
xá bằng thang. Chưởng khô dâng nước khai mạc buổi 
cúng dường Phật và chư tăng. 


f1 


AI last Kosiya asked his wiƒe to ofjfer one from the 
basket to the Bhikkhu. When she tried to take one from 
the basket i would not come out because dll the 
pancakes were síuck together and could not be 


separatcd. 


By this time, Kosiya had lost all appetite ƒor cakes 
and offered the whole basket to the monk. 


Moggallana then delivered a điscourse on charify to 
both oƒ them. 


He also told the couple that the Buddha was waiting 
with other bhikkhus at the Jefqvana monastery ïn 
Savathi. Mogeallana took the couple together with 
their basket oƒ pancakes imtO the presence oƒ the 
Buddha. 


r2 


Bà vợ đặt bánh vào bình bát Như Lai. Thế Tôn và 
chư Tăng nhận đủ dùng. Chưởng khô phân phối sữa, 
mật mía, mật ong và đường thô. Phật và tất cả tỳ-kheo 
trong tỉnh xá kế cả hai ông bà dùng xong vẫn không 
hết bánh, mang ra hia cho dân nghèo nhưng bánh vẫn 
còn. Bây giờ còn di tích là Hang Bảnh gần tỉnh xá Kỳ 
Viên. 

Hai ông bà chưởng khô sau khi nghe Phật hồi 
hướng công đức đều chứng quả Dự lưu”. Từ đó về 
sau, họ dùng gia sản tám trăm triệu dành phục vụ giáo 
đoàn của Phát. 

Giảng: 

Bồ thí là tập tu hạnh xả. Từ bi hỷ xả là tứ vô lượng 
tâm. Người bố thí cúng dường muốn được phước báo 
trọn vẹn phải với tâm vô lượng, không so đo tiếc nuối, 
không bực bội phiền não. Nếu đạt được tam luân 
không tịch, nghĩa là thấy của bố thí là không, người 
nhận bồ thí là không, chính mình bồ thí là không, sẽ 
được phần nào trí huệ Bát-nhã vì thấy các pháp là 
không. 





?7 Theo Thiền Nguyên Thủy có 4 quả vị tu chứng: 
1. Tu-đà-hoàn hay sơ quả, vào dòng thánh, sanh lại đời này 7 
lần 
2. Tư-đà-hoàn hay nhị quả, sanh lại đời này 1 lần : 
3. A-na-hàm hay tam quả, không sanh lại đời này mà sanh vệ 
cõi trời A-na-hàm 
4. A-la-hán hay tứ quả, vô sanh vì đã hết lậu hoặc. Nhưng có 
thể tái sanh bất cứ cõi giới tùy tâm nguyện chớ không do 
nghiệp. 

73 


There, they offered the pancakes to the Buddha and 
to the other Bhikkhus. 


AI the end oƒ the meal, the Buddha dedicated the 
merit oƒ their ofJerings to Kosiya and his wiƒe, and they 
both aftained the ƒirst síage oƒ Sainthood, one oƒ the 
Four Fruits oƒpractice. 


Commenfary: 


Giving 1s one of the practices of Equanimity. The 
four Infinte Buddha-states of mind are Loving- 
kindness, Compassion, Joy, and Equanimity. In order 
to enJoy the complete merIt of this practice, one has to 
ø1ve away with an Infinte mind (empty mind), with no 
regret, no anger. If we view the three factors — the gift, 
the donor, and the recIpIent - as all empty, we then may 
attain a degree of transcendental w1sdom. 


?8 In the Therevada tradition there are four stages of attainment, 
which in this context means 'steps on the path to enlightenmenft 
or four stages of Sainthood which are: 
- 1st grade: Srota-apanna (one who has entered the stream of 
holy living, and seven times rebirth back into this world); 
- 2nd grade: Sakrdagamin (one who has only one rebirth back 
into this world) 
- 3rd grade: Anagamin (one who is not returning to this world, 
but will be reborn in the Anagamin celestial realm). 
- 4th grade: Arhat (one who will not be reborn anywhere 
because he/she has destroyed the karma of reincarnation. But 
he/she can choose to be reborn anywhere if he/she has vowed 
to do so). 

f4 


Tu hạnh xả đi đến cái không như thế mới thật là xả 
Ba-la-mật, và tâm như thế mới thật là tâm vô lượng. 
Như vậy ta đã áp dụng phần nào kinh Bát-nhã vào cuộc 
sông hằng ngày qua hành động bồ thí. Sau đó nếu ta 
quên đi nghĩa cử cao đẹp này, không khoe khoang, 
không tự hào, tức là không gợi lại hoặc tô đậm quá 
khứ, ta đã phần nào áp dụng được kinh Kim Cang: 
Tâm quá khứ bắt khả đắc. 


Đức Phật và chư tỳ-kheo trì bình khất thực cốt tạo 
duyên lành cho chúng sanh tu hạnh xả, hạnh bồ thí. 
Các Ngài không báo trước sẽ đến đâu để khất thực, trừ 
khi được mời thính. Các Ngài đi đúng giờ độ ngọ, 
dừng tại đâu là khất thực nơi đó. Thí chủ muốn cúng 
dường không thể chuẩn bị kịp, phải nhín bớt phần ăn 
của mình để chia sớt cúng dường, tức là “nhín ăn bớt 
mặc”, hy sinh phần nào sự thụ hưởng của mình. 


Và Phật đọc Pháp Cú 49 để tán thản trưởng lão 
Mục-kiên-liên. 


f5 


Through the action of giving, we put that practice 
Iinto our dally life. Furthermore, 1Ÿ we completely let go 
Of our øood action, not bragging about 1t, or feeling 
proud of 1t, we have partly put Immto practice the 
Diamond Sutra “Our mind cannot hold onto the past”. 


The Buddha and his disciples dịd theIr alms rounds 
so that lay people could earn good Karma by practicing 
Equanmity. The Sanghas destinatons were never 
announced, unless they had been previously 1nvited for 
a meal. Otherwise, wherever they might be at lunch 
time, they would do their alms rounds right there. 
Because the villagers dịd not have enough time to 
prepare special food offerings, they shared what they 
had with the Sangha. 


The Buddha uttered the Dhammapada 49 to 
congratulate Moggallana for delivering a discourse on 
charity to Kosiya and his wIfe. 


* 


f6 


5. THAM ÁI — KHÔ - CHÉT 


113. Dầu sống một trăm năm 
Không thấy pháp sinh diệt 

Chi bằng sống một ngày 

Thấy được pháp sinh diệt. 

114. Dầu sống một trăm năm 
Không thấy pháp bất tử 

Chi bằng sống một ngày 

Thấy được pháp bắt tử. 


Nếu chạy theo các pháp sinh diệt, ngũ dục” thế 
gian... dù có sống trăm năm không nhận biết đó là sinh 
diệt, cũng chỉ chuốc lấy đau khổ phiền não. Như câu 
chuyện bà Patacara trong Pháp Cú 113 cả đời chịu khổ 
não đi đến điên cuồng. 

Là con gái một gia đình khả giả ở Xá-vệ, gia sản lên 
đến bốn trăm triệu, bà có sắc đẹp tuyệt trần ở lứa tuổi 
mười sáu. Cha mẹ muốn bảo vệ bà nên cho bà ở tầng 
lầu thứ bảy trong tòa nhà sang trọng. Nhưng tuy canh 
gác cần thận và không cho ra ngoài, bà đã thông gian 


với tên gia đông của mình. 





2° Ngũ dục thế gian: Tài (tiền của), Sắc (sắc đẹp của người, 
vật), Danh (tiêng tăm thê lực), Thực (ăn uông), Thùy (ngủ nghỉ). 
77 


5. CRAVING —- SUFFERING —- DEATH 


113. Better than one hundred vears lived 
Without seeing the arising and passing of things 
Is one day lived 

Seeing their arising and passing. 


114. Better than one hundred vears lived 
Without seeing the Deathless 

Is one day lived 

Seeing the Deathless. 


Even 1f we could live a hundred years, attached to all 
phenomena of bírnth and death, pursuing the FIve 
Worldly Desires'?, we would still be caught up in our 
sufferings. The story of Patacara 1llustrates suffering 


beyond limits! 


Patacara was the daughter oƒ a rịch man from 
Savafthi. She was very beautiƒul and was well guarded 
by her parenfs. But one day, she ƒell in love and eloped 
with a young attendant oƒ the ƒamily and wemt to live in 


a village ƒfar away from Savafthi. 





39 Five Worldly Desires: Wealth-Sensual pleasures-Fame-Foods and 


Drinks-Sleeping. 
78 


Bà bỏ nhà trôn đi, hủy bỏ cuộc hứa hôn trước đó với 
một chàng trai danh giả môn đăng hộ đôi. Từ đó sông 
một khoảng đời nghèo nàn vát vả. 


Đến khi có thai, vì quá thiếu thốn và yếu đuối bà 
muốn về nhà sinh nở, chỗng không cho vì sợ bị bắt tội. 
Bao phen bà lén trồn về nhà đêu bị chông bắt lại, và 
dọc đường bà chuyển bụng sanh đẻ giữa trời mưa bão. 


Đến đứa thứ hai cũng thể. Nhưng lần này ông chông 
đang xây chỏi cho bà Írú ngụ, thấy ụ mối bèn phá đi, 
chẳng may có ổ rắn nên bị cắn chết. Bà mất chồng, 
một mình tay bề đứa bé mới sanh, tay dắt đứa con lớn 
lang thang đến bờ sông. 


79 


T due course she became pregnant. Ás the time ƒor 
conƒfinemenf drew near, on several occasions she asked 
permission from her husband to return to her parenfs 
¡in Savafthi, but her husband, ƒearing that he would be 
beaten up by her parenfs, điscouraged her. 


So, one day, while her husband was away, she sef 
out ƒor the home oƒ her parents. Her husband managed 
fo caích tp with her on the way and pleaded with her 
to return home, but she reƒused. Since her delivery time 
was near, she gave binth to a son near a bush, and, 
qfier the birth, she returned home with her husband. 


Then she became pregnant again and she made the 
same request as beƒfore and received the SaIne qnSW€F. 
As the time ƒor the second confinement drew near she 
aqgain set out ƒor the home oƒ her parents in Savatthi, 
taking her son with her. Her husband ƒollowed her and 
caught up with her on the way; but her time ƒor 
delivery was coming on very ƒast and if† was also 
raming heavily. The husband went to look ƒor a 
suitable place and while he was clearing a little patch 
oƒ land, he was biften by q poisonous suake and died 
on the spot. Patacara while waiting ƒor his refurn, gave 
birth to her second son. ln the morning, she searched 
ƒor her husband, but only ƒound his dead body. Full of 
grieƒJ, and blaming herselƒ for the death oƒ her husband, 
she continued on her way to her par€nfs. 


80 


Vì không thể bơi qua sông với hai đứa con cùng một 
lúc, bà để đứa lớn ở lại, bế đứa nhỏ lội qua bờ bên kia 
trước, dự tính sẽ trở lại đón đứa lớn qua sau. Lúc đang 
quay lại giữa dòng nước, đâu ngờ một con diễu hâu sà 
xuống cấp đứa bé mới sanh. Bà bèn huơ tay đuối diễu 
hấu đi nhưng nó vẫn không nhả miếng môi. Đứa lớn ở 
bờ bên này thấy mẹ huơ tay, tưởng mẹ vẫy gọi nên lò 
dò xuống nước, nó chết đuối trong tâm mắt của bà. 


Mất chồng mắt hai con chỉ trong khoảnh khắc, bà 
tuyệt vọng cùng cực, hỏi thăm đường về nhà cũ. 


Đến Xá-vệ bà hỏi thăm tin tức gia đình, ban đầu 
người ta giấu quanh, nhưng sau có một người cho bà 
biết sự thật là cả gia đình bà đêu chết hết vì nhà cửa 
sập đè, khói còn bốc lên từ giàn hỏa thiêu xác thân 
nhân gần đó. Biển động quả khốc liệt, bà không thể 
chịu đựng nổi, hóa điên loạn, trần truồng lang thang 
đâu đường cuối chợ khóc lóc thảm thương. 


81 


Because it had rained incessantly the whole nghi, 
the river was swollen so ï† was not possible ƒor her to 
cross the river carrying both her sons. Leaving the 
older boy on one bank oƒ the river, she crossed the 
stream with her day-old son and lợi him on the other 
bank. She then went back ƒor the older boy. While she 
was in the middle oƒ the river, a hawk hovered over the 
baby thinhing was a piece oƒ meat. She shoufed to 
ƒrighten away the hawk, but ï† was in vain; the hawk 
carried the baby away. Meanwhile, the older boy heard 
his mother shouting from the middle oƒ the river and 
thought she was calling ƒor him. He tried to go to hỉs 
mofther, but was carried away by the sfrOng CHFTr€HI. 


Thus, Patacara lost her fwo sons as well as her 
husband. So she wept and lamenfed loudly, “4 son ïs 
carried away by a hawk, another son is carried away 
by the curremt, my husband is also dead, bidten by a 
polsonowus snake!' 


Then, she met a man from Savatthi and tearfilly 
asked after her parents. The man replied that due to a 
violent storm in Savatthi the previous night, the house 
of. her parenfs had ƒallen down and that both her 
parents, toøeether with her only brother, had đied and 
had been cremated. (On hearing this fragic news, 
Patacara went stark mad. She địd not even nofice that 
her clothes had ƒallen oƒƒ and that she was halƒ-naked. 
She went abouft the streets, shouting out, 'Woe is me!" 


32 


Lúc bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp trong tỉnh xá 
Kỳ Viên, biết bà sau một trăm ngàn kiếp thệ nguyện tu 
hành, đến kiếp này viên mãn đại nguyện và đạt đến cứu 
cánh đạo quả. 

Trước đó vào thời Phật quá khứ bà thấy có một t)- 
kheo nỉ được chứng nhận đệ nhất thông hiểu giáo pháp 
và được trời Để Thích cho vào Lạc viên, bà phát tâm 
ngưỡng mộ và phát nguyện tu được quả vị như thể. 
Đức Phát quá khứ thọ ký cho bà được toại nguyện vào 
thời Phật Thích-ca Mâu-ni. Vì vậy Thế Tôn cho phép 
bà vào tỉnh xá dù nhiều người ngăn cản. Nhờ thần lực 
của Phật bà liền khôi phục tâm trí. Xấu hồ và sợ tội lỗi 
vì nhận ra mình không y phục che thân, bà vội tp mặt 
xuống đất. Một người ném cho lá y, bà khoác lên người 
và phú phục năm vóc đưới chân Phật xin qui ÿ. 


Phật khuyên nhủ bà và đọc bài kệ: 


Nước bốn biển ithơn So với nước lệ đồ 

Vì sợ và quần trí Tại sao còn phóng dật? 

Và Phật giảng về luân hôi từ vô thủy. Ngài nói tới 
đâu, đau buôn của bà giảm tới đỏ: “Patacara, với một 
người trên đường qua bên kia thế giới, không có con 
cải, bạn bè hay thân quyến nào làm nơi trú ẩn hay 
nương tựa. Ngươi có thể trông đợi họ bao lâu trong 
cuộc đời này? Người trí phải biết thanh lọc đạo hạnh 
của mình, và như thế sẽ thanh lọc con đường dẫn đến 
Niết-bàn. ” Và Phật đọc hai câu: 


83 


AI this time the Buddha was preaching at the 
Jetavana monastery, and he saw Pafacara at a 
distance, so he willed that she should come to the 
congregaftion. The crowd seeing her coming tried fo 
stop her, saying, “Don† let the mad woman come ïn. ” 
But the Buddha told them not to prevent her coming In. 
When Patacara was close enough to hear him, he told 
her to confrol her mỉnd and to keep caÌm. As she 
became aware oƒ herselƒ, she reqlised that she địđ not 
have her skirt on and quietly sat down. Someone gave 
her a piece oƒ cloth to cover herself. She then told the 
Buddha how she had lost her sons, her husband, her 
parents, and her only brother. 


The Buddha consoled her, 


“Patacara, have no ƒear; you hqve 10W cOfne f0 One 
who can profect you and can really guide you. 
Throughout this round oƒ existence (samsarq), the 
amounf oƒ tears you have shed on account oƒ the death 
of sons, husband, parenfs and brother is voluminous. ” 


Then the Buddha expounded to her the lnamafagga 
Sutta, which dealt with countless existences, and she 
ƒelt relieved and calmed. The Buddha added that one 
should not worry too much about those who were gone, 
but that one should purjy oneselƒ and strive to realize 
Nibbana. 


The Buddha then uttered two Dhamứnapada verses: 


84 


288. Một khi tử thần đến 
Không có con che chở 

Không cha, không bà con 
Không thân thích che chở. 
289. Biết rõ ý nghĩa này 
Bậc trí lo trì giới 

Mau lẹ làm thanh tịnh 

Con đường đến Niết-bàn. 


Cuối bài kệ, Patacara chứng quả Dự lưu, tham dục 
trong tâm, nhiều như bụi đại địa, liên cháy tiêu hết. Bà 


xin Phát gia nhập Tăng đoàn. 


Một hôm bà múc nước đây bình và xối rửa chân. 
Nước chảy lan ra đất thấm xuống hết. Lân thứ hai 
nước chảy xa hơn nữa rồi cũng thấm hết. Bà lấy đó 
làm để mục thiên quán. Tức là nước đồ lần đầu giống 
như chúng sanh qua đời lúc tuổi nhỏ. Lần thứ hai khi 


tuổi thanh xuân, và lần thứ ba lúc đã già. 


Thế Tôn ngôi trong hương thất, phóng quang ảnh 


đến trước mặt bà bảo: 


85 


288. Children, parents, and relatives 
are not protecfion; 

For someone seized by Death, 

Relaftives are not protecfion. 


289. Knowing this, 
The wise person, restrained by virfue, 
Should quickly clear the path to Ñirvana. 


On hearing this điscourse Patacara realized the 
uncertanfy and ƒutiify oƒ existence and became 
established in the Path that leads to the aftainment oƒ 
liberation from Samsara. 


Patacara became a Bhikkhuni. One day, she was 
cleaning her ƒeet with water from a water-pot. Ás she 
poured the water ƒor the ƒirst time, if ƒÏowed only a 
short distance and disappeared, then she poured ƒor 
the second time and the water wemt a little ƒarther, buf 
the water she poured ƒor the third time wemt the 
ƒarthesd. As she lookedl at the flow and the 
disappearance oƒ water poured out successively ƒor 
three times, she came to perceive clearly the three 
stages in the liƒe oƒ beings. 


The Buddha, seeing her through his supernormal 
powers ƒrom the .Jeftavana monastery, sent ƒorth his 
radiance and exhorted her, “Patacard, you are noW 0n 
the rieht path, and you now have the true percepfion oƒ 
the component things (khandhas) oƒ le. 


86 


“Patacara, sông một ngày trong chốc lát mà tháy 
được sự sanh diệt của ngũ uân còn hơn là sông trăm 
năm chăng tháy gì hết. ” 


Và Ngài đọc Pháp Cú 113. Cuối bài kệ, bà chứng A- 
la-hán cùng các thân thông. 


Giảng: 


Tất cả khổ ách đến Patacara đều do nghiệp. Bà 
không nhận ra các pháp sanh diệt, thấy chồng con mình 
là thật... Ngược lại nếu biết các pháp không thật, chỉ 
tùy duyên mà có và hết duyên sẽ mắt, chúng ta sẽ 
không bám víu vảo tài sản, con cái... 


Đức Phật ví cuộc đời chúng ta đang sống đây như 
thể ta đang ở trong căn nhà do chính mình tạo dựng, 
đẹp hoặc xấu đều do chính mình xây cất từ hành động 
thiện hay ác qua thân-khẩu-ý. Chúng ta hối hả chạy 
theo ngũ dục thế gian, câu thả trong hành động từ cử 
chỉ tiếng nói, không phân biệt được thiện ác thì ngôi 
nhà nghiệp chúng ta làm sao tốt đẹp được. Do đó dù 
sống một trăm năm cũng chỉ chuốc quả báo đau khô. 


Đôi với thiên sư sông là tỉnh giác, chỉ biệt thực tại rõ 
ràng trước mắt, không cân quá khứ vị lai. 


87 


“One who does not perceive the iIMD€FrManence. 
unsafisfactorimes and  insubstanHalitt of the 
cornponent things is useless even 1ƒ he were fo live ƒor a 
hundred years. ' 


Soon aƒfter Patacara attained Arahanthood. 
Commenfary: 


All the sufferings of Patacara are from her Karma. 
She never realizes the basic truth that everything comes 
and goes. She thinks that her husband and children are 
real... On the contrary, 1Ÿ we are aware that all things 
are unreal, that they exist or disappear dependent upon 
the appearing or disappearing of necessary condhitions, 
we will not be ego-attached to our possessions, our 
families, our 1deas. 


The Buddha compares living our life to building a 
house by ourself. Whether 1s beautiful or ugly 
depends upon our accumulation of good or bad Karma 
through body, words, or mind activites. lf we rush 
after the Five Worldly Desires, reckless 1n our actions, 
words, and behaviors, unable to distinguish between 
good or bad, then how could our Karma house be 
perfect? Even If we could live a hundred years, we 
would only suffer. 


As to the Zen Masfters, living in awareness, they 
focus only on the reality in front of their eyes with no 
thought of past, present or future. 


88 


Như Thiền Lão thiền sư khi vua Lý Thái Tông hỏi 
“Ngài trụ núi này bao lâu?” đã trả lời: 
Chỉ biết ngày tháng này 


Ai rành xuân thu trước. 


Ngài sống với cái trước mắt, thực tại hiện tiền. Có 
thể quả báo xấu do nhân đời trước tạo ra sẽ xảy đến. 
Tuy nhiên với tâm tỉnh giác, quả báo chỉ tác dụng trên 
thân làm thân đau, nhưng tâm sẽ không chịu ảnh 
hưởng, do đó thân đau mà tâm không khổ. 


Và khi vua hỏi “Hòa thượng làm gì hằng ngày?” 
Ngài đáp: 
Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác 


Trăng trong mây bạc hiện toàn chán. 


Đối với Ngài, trúc thì biếc và hoa thì vàng, trăng 
trong mây bạc, thế thôi. Vì không so sánh khen chê đẹp 
xấu, tức tâm không theo cảnh, sáu căn không theo sáu 
trần để từ đó khởi lên khổ vui, ưa ghét. Đâu đâu cũng 
hiện lên cái chân thật, và Ngài nhận rõ chân tánh trong 
tất cả các pháp. Hiện tượng các pháp thì sinh diệt vô 
thường nhưng tự tánh các pháp vẫn là không, bất sanh 
bắt diệt. 


89 


In the case of Zen Master Thiền Lão, when the King 
Lý Thái Tông asked him, “How long have you been on 
this moufain? he replhed, 


Tonhy know this day and this month 
Who knows abouf past springs and aufumwns2 


The Master lived In the present moment. Possibly, 
the bad Karma from his past lives could happen to him. 
But with awareness, the Karma only affected his body, 
his mind was unaffected. As such, he experienced pain 
1n the body but no suffering In mind. 


And when the King asked him: “Master, what are 
you đdoing every day?” he replied: 


The green bamboos and yellow JÏowers are not 
external objecfs. 


White clouds and brighft moon revedl true nafure. 


To the Master, the bamboos are bluish green, the 
flowers golden, the moon clear, the clouds silvery, as 
simple as they are'l  With no comparisons, no 
evaluations, no attachment, his six sense organs did not 
run affer six sense obJects which generate happIness 
and unhappIness, love and hate. The true nature exIsfs 
everywhere, and the Master perceived everything 
through that nature. Although all phenomena are 
Impermanent and ephemeral, they are by nature empty, 
neither born nor ended! 


90 


6. THIỆN và ÁC 


127. Không trên trời giữa biến 
Không lánh vào động núi 

Không chỗ nào trên đời 

Trồn được quả ác nghiệp. 


128. Không trên trời giữa biễn 
Không lánh vào động núi 

Không chỗ nào trên đời 

Trồn khỏi tay thần chết. 


Giảng: 

Đại ý hai Pháp Cú trên là luật nhần quả và sanh tử 
không tha thứ bất cứ ai. Đạo Phật là một tôn giáo y cứ 
trên hai lẽ thực này giúp chúng ta thoát khổ. Chữ tôn 
giáo nguyên nghĩa là chân lý. Phật giáo giúp chúng ta 
thoát khỏi mê lầm để tỉnh giác, vì Phật là giác. Tỉnh 
giác sẽ nhận ra chân lý. Đạo Phật vẫn có tín ngưỡng, 
có đức tin, tin vào Tam bảo, nhưng là niềm tin tỉnh 
giác, không phải mù quáng. 


Chúng ta thấy rõ thái tử Tất-đạt-đa đi tu thành Phật. 
Chúng ta là người như thái tử, nếu tu sẽ chắc chắn 
thành Phật. Ngôi báu Phật gọi là Phật bảo. 


91 


6.GOOD and BAD 


127. You will not fïnd a spof in the world — 
Not in the sky, nor ỉn the ocean, 

Not inside a mounfain cave — 

Where you will be free evil Karma. 


128. You will not fïnd a spot in the world — 
Not in the sky, nor in the ocean, 

Not inside a mounfain cave — 

Where death will not overtake you. 


Commenfary: 


We can say that these two Dhammapada verses 
convey the Idea that the laws of Cause and Effect, and 
Birth and Death do not except anybody. Buddhism 1s 
based on these two laws, to liberate us from sufferings. 
The basic meaning of religion 1s truth. Buddhism helps 
us fo fransform our Ignorance into enlightenment, 
because Buddha 1s the Enlightened One. Being 
awakened, we wiÏll realize the truth. In Buddhism there 
1S belief1n the Three Jewels, not blind faith. 


Historically, the prince Gautama Siddhartha became 
a Bhikkhu and then a Buddha. Ifwe are human beings 
like hìm, defintely we will become Buddha, once 
enftering the path of practice. Buddha 1s the first Jewel. 


92 


Lời nói, lời dạy của một vị Phật, một bậc Toản Giác 
là chân lý, là lẽ thật gọi là Pháp bảo. Giáo đoàn của 
Phật, hội chúng của Phật gọi là Tăng bảo, là những đệ 
tử của Phật tự tu cho mình và giáo hóa chúng sanh. 
Ngoài ra còn có hàng Bồ-tát là những vị giác ngộ từng 
phần và Thiền tông có chư Tổ chư thiền sư. Trong tạng 
ghi lại có khoảng 1700 thiền sư có lịch sử rõ ràng, và 
cuộc sống của các Ngài là một cuộc sông tỉnh giác, an 
lạc cho mình và cho người. Đó là cơ sở để chúng ta tin 
tưởng. 

Tín ngưỡng chỉ là một yếu tố, một phương diện của 
tôn giáo. Khi đạo Phật đến đất nước nào thì ở đó đã có 
tín ngưỡng trước, gọi là tín ngưỡng dân gian, như thờ 
ông táo, thờ ông điạ, thần sắm thần sét v.v... Đạo Phật 
mang an lạc đến cho chúng sinh nên hòa hợp với tín 
ngưỡng dân gian và các tôn giáo bạn, không chống trái. 


Bạch Cư Dị là một nhà thơ sống vào đởi Đường 
(772-646), hiệu là Lạc Thiên, từng làm chức vụ Hàn 
lâm học sĩ, Tả Tháp Di, Tả Tản Thiện đại phu trong 
triểu. Vì đắc tội với bậc quyên quý nên bị giáng chức 
làm Tư Mã Giang Châu, rồi nhận chức Thứ sử Hàng 
Cháu, 1ô Châu; sau cùng làm Hình Bộ Thượng Thư. 
Tác phẩm nổi tiếng của ông là Trường Hận Ca, Tỳ Bà 
Hành. 


Thiên sư Đạo Lâm Điều Khòa (741-824), thuộc tông 
Ngưu Đầu. 


93 


The words and teachings of the fully Enlightened 
One, which are the truth, the reality, are Dharma, or the 
second Jewel. The Buddhaˆs assembly or congregation 
1s the Sangha, his disciples who are practicing for 
themselves and teaching lay people. This 1s the third 
Jewel. Furthermore, there are Bodhisatvas who are 
partly enlightened ones and also the Patrlarchs in the 
Zen lineage. In the scrIptures, we can find true storles 
of over I700 Patrlarchs, whose peaceful and aware 
lives bring peace and awareness to others. That”s the 
foundation for us to keep our faith. 


Belief 1s only one aspect of a religion. When 
Buddhism comes to any country, there already exIsts 
the local popular belief, such as the worship of the 
Kitchen God, the Genie of the earth, the delty of 
lightning, thunder etc.... Buddhism brings peace to 
people, in full harmony with all popular worshIp, 
without confrontations. 


Pai Chu-yi (772-646) aka Pai Le-t len, was a poef 
during the lang dynasty. He ƒell out oƒ ƒavor ïn the 
court and was banished to Kiangsi, where he served as 
that province s military commissioner, then Preƒfect oƒ 
Hangchou, Suchou, and finally Minister oƒ.}ustice. 


Niaoke Daolin (741-624) became a novice da qøe 
nine, and at twenfy-one received the full precepts He 
then pracficed Zen unđer the Niutou (Oxhead). 


94 


Sau khi nối pháp thiên sự Tông Chiếu Đạo Khâm, 
còn có hiệu là Viên Tu thiên sư, Sư về chùa ở Tây Hô, 
Hàng Châu hay ở trên cành cây nên có biệt danh là 
Điển Khòa hay Ô Sào. 


Khi nhận chức Thứ sử Hàng Châu, Bạch Cư Dị đến 
tham bái thiên sư Đạo Lâm. Thấy Ngài ngôi trên chẳng 
ba cây cao chót vót, ông kinh ngạc thốt lên: “Bạch 
thây, ngồi trên cây cao chót vót nguy hiểm lắm. ” 


Thiên sư Đạo Lâm: “Chó của tôi không sao, chỗ của 
ông đang ngôi mới nguy hiêm. ” 


Bạch Cư Dị chọt hiểu, vì mình đang làm quan ngồi 
chỗ quyền hành. (Ông cũng đã bị nạn một lấn rôi). 
Ông bèn thưa hỏi: “Xin thầy dạy con. ” 

Thiên sư Đạo Lâm liền đọc bài kệ là: 

183. — Điều ác chớ làm 

Điều lành nên làm 

Tâm ý thanh tịnh 

Là lời Phật dạy. 


Bạch Cư Dị ngạc nhiên vì thiển sư lý đáng phải nói 
lý lẽ cao siêu thoát tục, không ngờ lại dạy giáo lý căn 
bản, nên nói: “Điễu thầy dạy quá dễ, con nít ai cũng 
hiểu. ” 

Thiên sư đáp: “Tuy để, con nít cũng hiểu, nhưng ông 
lão bảy mươi chưa chắc làm được. ” 


95 


Afier succeeding to Faqin s Dharma he went to the 
temple Zouwang si, north oƒ West Lake in Hangzhou, 
where he lived in a large pine tree with spreading 
branches, thus acquiring the nickname Niaoke (“Bird- 
nest ”). 


As a Prefect oƒ Hangchou, he paid a visit to Zen 
Master “Bird Nest”. Seeing hữm sitting on a junction 
of. branches in a very hieh tree, he blurtedl out: 
“Master, is very dangerous sitting there. ” 


The Master replied: “My place is saƒe. Your pÌace 
¡s the one in danger. ” 


Pai-chu-yi understood immediately, because he was 
hieh in power and he had been banished once beƒore. 


Ó 


He then asked: “Please give me some adVice. ` 
The Master uttered the ƒollowing verse: 


183. Avoid all evil 

Cultivate the øood, 

Purify your mỉnd 

Thỉs is the teaching of the Buddhas. 


Astonished to find such a basic teaching ƒrom the 
Master, instead oƒ something higehly sophisticated, Pai 
Chu-yi retorted: “Master, your teaching is so simple, 
even chỉildren can understand it. ” 


Said the Master: “Even 1ƒ it is sunple and children 
can understand, who can be sure Iƒ an old man sevenfy 
years 0ƒ aqge can live if? ” 


96 


Bởi lẽ thiện ác nhiều khi khó phân minh. Một câu 
nói chơi nói đùa, vô thưởng vô phạt, nhưng làm người 
khác phiền não, trằn trọc suốt đêm không ngủ, vẫn là 
tạo nhân ác. Chỉ có tâm tỉnh giác mới thấy rõ thiện ác, 
từ đó tránh ác làm thiện. 


137 138 


Dùng đao phạt không đao, Chịu khổ thọ khốc liệt 
Làm hại người vô hại Thân thể bị thương 


vong 
Phải thọ gấp một loại Hoặc thọ bệnh 
kịch liệt 
Trong mười loại khổ đau. Hay loạn ý tán tâm. 
139 140 


Hoặc bị vua áp bức Hoặc phòng ốc nhà cửa 

Hoặc bị vu trọng tội Bị hỏa tai thiêu đốt 

Bà con phải ly tán — Khi thân hoại mạng chung 

Tài sản bị nát tan. Kẻ ngu sanh địa ngục. 

Bồn câu Pháp Cú trên nói về tôn giả Mục-kiền-liên. 
Ngài là đại đệ tử thứ hai của Phật, nổi tiếng đệ nhất 
thần thông. Nguyên do nào Ngài bị nạn và chết một 
cách thê thảm? 

Vào thời Phật có sảu mươi phải ngoại đạo. Đồ 
chúng của họ từ từ bỏ họ đi theo đức Phát. Ngoại đạo 
thấy nguy cơ mất mát đô chúng nên nhóm họp để tìm 
cách bảo vệ quyền lợi của mình. 


97 


There”s no clear-cut difference between good and 
bad. A simple Joke which seems unimportant could 
bring unhappiness or sleepless nights to others, hence 
creating bad Karma. (Only with awareness can we 
điscern good or bad in order to avoid bad actions and 
cultivate goodÏ 


137-140 


Whoever uses violence to harm 

The nonviolent and innocent 

Quickly øoes to one of ten condiftions: 

Intense pain or øreat loss, 

Bodily injury or insanity, 

Serious illness or vicious slander, 

Oppression from rulers or the loss of relafives, 
Houses consumcd by fire or wealth destroyed. 
And with the breakup of the body 

The unwise one falls to hell. 


These four Dhammapada verses are about Venerable 
Mogsallana. He was the Buddha”s second disciple, 
well known for his supernormal power. What had 
caused his tragic death? 


Once, the Niganthha qascelcs planned to kHI 
Venerable Moggallana because they thought that by 
doïng away with him, the ƒame oƒ the Buddha would 
also be điminished. 


98 


Có người đứng lên nói lý do giảm sút phát xuất từ 
một đại đệ tử của Phật có thân thông là Mục-kiên-liên. 
Ngài bay xuống địa ngục hỏi các tội nhán tại sao bị 
cực hình khổ sở, họ trả lời vì khi ở dương gian làm 
nhiễu điều ác. Ngài lại bay lên trời hỏi vì sao các ông 
trời được sung sướng, họ cho biết là vì làm phước 
thiện nhiễu khi ở thế gian. Sau đó Ngài bay về thế gian 
loan tin cho mọi người về quả báo tương ứng với hành 
nghiệp đã tạo. 


Đồ chúng của ngoại đạo từ đó tin hiểu nhân quả 
thiện ác và quy hướng về đức Phật ngày càng thêm 
đông. Tu sĩ ngoại đạo thấy rõ người làm hội chúng của 
họ suy yếu là tôn giả Mục-kiên-liên. Họ bèn thuê bọn 
côn đồ mưu hại Ngài. 


Bọn này đến Hắc Thạch bao vây nơi tôn giả ở, định 
giết chết Ngài. Tôn giả chui qua lỗ khóa trồn thoái. 
Lần thứ hai chúng trở lại và bao vây nữa, tôn giả chọc 
thủng mái nhà bay lên hư không. Suốt hai tháng liễn 
bọn du đãng làm đủ cách, nhưng vẫn thất bại. 


Đến tháng thứ ba, thấy quả báo do nghiệp ác đã tạo 
trong tiền kiếp nay đã chín muôi, tôn giả không cô 
gắng thoát thân nữa. 

Bọn này đến Hắc Thạch bao vây nơi tôn giả ở, định 
giết chết Ngài. Tôn giả chui qua lỗ khóa trồn thoái. 
Lần thứ hai chúng trở lại và bao vây nữa, tôn giả chọc 
thủng mái nhà bay lên hư không. Suốt hai tháng liễn 
bọn du đãng làm đủ cách, nhưng vẫn thất bại. 


99 


So they hired some assassins to kill Moggallana who 
was sífaying at Kalasila near Rajagaha at that time. 
lhe assassins surrounded the monastery, Đuf 
Moggallana got away by using his suDernormal poWer. 
Thus, they could not Kkill him ƒor two whole months. 


When the assassins again surrounded his dwelling 
Dlace during the third month, Moggallana, recollecting 
that he had yet to pay ƒor the evil deeds done by him 
during one oƒ his past existences, địa not exercise his 
supernormal power. So the assassins caught him and 
beat him up. Afler that, they leƒt his body in a bush, 
thmnkmg that he was dead But through hís 
supernormal power he revived himselƒ and wenf to pay 
his last respecfs tfo the Buddha at the Jefavana 
monastery. But his revival was temporary becquse the 
beafing was so severe that he knew he was nof goïng fo 
live muụch longer. He informed the Buddha that he 
would soon aftain parinibbana (final release ƒrom the 
earthly existence). However, before his parinibbana 
the Buddha asked him to expound the Dhamma to the 
congregation oƒ Phikkhus, as that would be the last 
tìne they would have the opportuniy to listen to hís 
preaching. So Moggallana expounded the Dharma and 
le qƒler paying homage to the Enlightened One. He 
passeđd away soon qƒler. 


The news oƒ the passing away oƒ Moggallana at the 
hands oƒ assassins spread like wild fire. 


100 


Đến tháng thứ ba, thấy quả báo do nghiệp ác đã tạo 
trong tiên kiệp nay đã chín muối, tôn giả không cô 
găng thoát thân nữa. 


Cuối cùng bọn du đãng bắt được Ngài. Chúng xé tay 
chân Ngài và giả xương nát ra như hạt gạo, quăng hết 
vào bụi rậm rồi bỏ đi. 

Ngài muốn đảnh lễ Thể Tôn trước khi nhập Niết- 
bàn, nên tự quấn mình bằng định lực làm thân cứng 
lại, bay lên không đến gặp Phật. 

Ngài lễ Phật và thưa: “Bạch Thế Tôn, con sắp nhập 
Niết-bàn. ” 

Phật hỏi: “Tại đâu? ” 

- Tại Hắc Thạch, bạch Thế Tôn! 


— Vậy thì tụng Pháp cho Ta nghe trước khi đi, vì từ 
nay Ta sẽ không còn thấy lại đệ tử của Ta nữa. 

Mục-kiên-liên vâng lời, bay lên không, biến hóa thần 
thông như trưởng lão Xá-lợi-phất đã làm trước khi 
nhập Niết-bàn. 


Giảng: 

Một bậc chân tu đạt đến quả vị A-la-hán còn phải 
chịu quả báo khốc liệt như vậy. Có khi nào chúng ta tự 
hỏi tu để làm gì mà rốt cuộc vẫn phải chết thê thảm 
như thế? Và dù có thần thông vẫn không giải quyết 
được sanh tử. 


101 


King Ajatasaffut ordered his men to investigate and 
arrest the culprifs. The assassins were caught and 
sentenced to death. The bhikkhus ƒelt very sorrowƒul 
over (he death oƒ Moggeallana, and could not 
understand why such a personage like him should đie 
ai the hands 0ƒ asSaSSiH3. 


The Buddha explained: 'Bhikkhus! Considering that 
Moggallana had lived a noble ljƒe in this existence, he 
shomld not have met with such a death. But in one oƒ 
his past existences, he had done a great wrong to his 
own parenfs, who were both blnd. In the beginning, 
he was a very dutlful son, but qƒfler his marriage, hís 
wÏe poisoned his mìind and suggested that he should 
get rid oƒ his parents. He took hís blnd parenfs ïn a 
carf† into a ƒorest, and there he killed them by beating 
them and making them believe that it was some thieves 
who were beating them. For that evil deed he suffered 
ƒor a long time; and ïn this existence, his last birth, he 
has đied at the hands oƒ assassins. Indeed, by doïing 
wrong to those who should not be wronged, one is sure 
to suƒffer more ƒor it. ' 


Commenfary: 


A venerable who has reached Arahanthood stil 
should pay for his previous evil deeds. Sometimes, we 
could Just ask ourselves 1s there any point to practice 
and still die such a tragic death?  Additionally, 
supernormal power could not help solve the matter of 
life and death. 


102 


Đức Phật thành Phật rồi cũng phải chết. Thân tứ đại 
của một vị Phật hay A-la-hán đều phải hoại. Không 
phải đợi chết hắn toàn thân mới gọi là chết, các tế bảo 
trong thân thường xuyên chết đi rồi tái tạo, như vậy 
chúng ta sống và chết từng sát-na, nên đức Phật bảo 
mạng sống trong hơi thở. 

Tuy thân tứ đại, tức sắc uân, và tất cả năm uân đều 
sanh diệt, nhưng vẫn có cái không sanh diệt, phi thời 
gian và phi không gian. Đó là bản tâm, Phật tánh. 
Chúng ta chỉ cần tâm không tham và không sân, sông 
với cái hiện tiền trước mặt, bây giờ và nơi đây, không 
dính mắc vào thời gian lẫn không gian, là sống được 
với ông Phật nơi chính mình. 


+ 


1743. Ai dùng các hạnh lành 
Làm xóa mờ nghiệp ác 

Chói sáng rực đời này 

Như trăng thoát mây che. 


Thuở thiểu niên Vô Não có tên là người Bất Hại 
(Ahimsaka), con một người Bd-la-môn thuộc vương 
quốc Kosala. Anh được gửi đến Taxia để học. Vì 
thông mìinh anh học vượt trội hơn đồng bạn. Anh được 
cả thầy và vợ thầy quý trọng. Vì thể đồng bạn ganh 
ghét vụ cho anh quan hệ bắt chánh với vợ thây. 


103 


Even the Buddha dies. The bodies of Buddhas or 
Arahats formed from the Four Elements, are 
eventually perishable. Death 1s not the only physical 
death, all our bodyˆs cells die and are replaced, hence 
we can live and die every moment. That”s the reason 
why the Buddha said that our lives are in every breath. 


Even though the Four Elements of the body and the 
five aggregates are short-lived and ephemeral, there 
still exIsts something that 1s Imperishable, beyond time 
and space. That”s the original mind, the Buddha-nature. 
Livinng with our non-greed, non-anger mind, 1n the 
“here and now”, with no attachment to time and space, 
we then live with the Buddha within ourselves! 


* 


173. Whosoever, by a øgood deed, 
Such a one ïllumines this world 
Compensates the evil done, 

Like the moon, freed from clouds. 


Angulimala was the son of Brahmin in the courf 0ƒ 
King Pasenadi oƒ Kosala.  His original name was 
Ahimsaka He was sent to Taxila ƒor his studies. 
Ahimsaka was intelligent and was also obediemt to hỉs 
teacher. So he was liked by the teacher and his Wiƒe, as 
a result oƒ which other pupils became jealous oƒ him. 
So they went to the teacher and ƒalsely qccused 
Ahimsaka oƒ having an aƒfair with his WIƒe. 


104 


Ban đâu thầy anh không tin, nhưng nghe nhiêu lần, 
thây nghĩ là đúng. Để trả thù mà không thể giết anh vì 
sợ tai tiếng, thầy nghĩ ra một kế bảo anh phải giết một 
ngàn người để trả học phí và phải mang ngón tay cái 
về làm bằng. Quá phân uất anh chưa biết phải làm sao 
đã bị đuổi ra khỏi trưởng. Trở về nhà, cha mẹ và cả vị 
hôn thê đêu không dung chứa anh. Nhục nhã và đau 
khổ, anh điên tiết lên bèn đi giết hết người này sang 
người khác. 

Ban đầu anh treo ngón tay các nạn nhân lên ngọn 
cây, nhưng bị chỉm quạ ăn mắt, về sau anh làm thành 
một xâu chuối đeo vào cổ, nên có tên là UƠng-quật- 
ma-la là người đeo xâu chuối ngón tay. Giết hết chín 
trăm chín mươi chín người, anh đi tìm người thứ một 
ngàn. Nghe tín vua truy lùng anh, mẹ anh vội đi cứu 
anh. Đức Phật biết sự việc, sợ anh quá điên loạn có thể 
giết mẹ cho đủ số nên Ngài đến gặp anh. 


Vào một buổi sảng, đức Thể Tôn đắp y mang bát vào 
thành Xá-vệ khát thực. Sau khi khất thực, Ngài trở về 
dùng buổi sáng, dọn dẹp phòng xá, rồi mang y bát vào 
khởi sự đi về con đường tướng cướp Chỉ Man tức Vô 
Não đang ấn núp. Những người chăn bò, chăn trâu, 
nông dân thấy Thế Tôn đi về hướng ấy, vội chạy đến 
kêu lên: 

“Này Sa-môn! Đừng đi về hướng đó, có tên sát nhân 
Ương-quật-ma-la đang ấn núp. Hắn tàn bạo, tay đẫm 
máu, giết chóc tàn phá không nương tay. Hắn đến đâu 
là ở đó không còn sự sống. 


105 


AI first, he did not believe them but after being told a 
number oƒ tines, he thought it was true, and he vowed 
fo have revenge on Ahimsaka. He considered that to 
kil] him would reflect badÌy on him. So he thought oƒ a 
Dian worse than killing the innocent pupil He told 
Ahimsaka to kửll a thousand human beings and to bring 
one righí-hand finger oƒ each as paymenmt ƒor teaching 
him. In obedience to the teacher, though with greaf 
reluctance, he started killing people. The ƒingers so 
collected were hung on a tree, but as they Were 
destroyed by crows and vultures, he later wore a 
garland oƒ those ƒfingers to ascertain the exact numbGF. 


Because oƒ these kilings he came to be kHoWn as 
Angulimala (finger garland) and became the terror oƒ 
the countryside. The kimg hữmseljƒf heard qbout the 
exploits oƒ Angulimala and he decided to capture hữm. 
When Mantani, the mother oƒ 1ngulimala heard about 
the king s Inteniion, she went into the ƒorest in q 
desperate bid to save her son. By this time the chain 
around the neck oƒ Ángulimala had nine hundred and 
ninety-nine fingers on it, just one ƒinger short oƒ one 
thousand. 


Early ín the morning on that day, the Buddha saw 
him im a vision, and rejflected that Iƒ he did not 
intervene, Angulimala, who was on the lookouft ƒor the 
last person fo make up the one thousand would see his 
mother and might kill her. 


106 


“Hắn giết người, làm thành một xâu chuối bằng 
ngón tay nạn nhân đeo trên cổ. Sa-môn ơi! Thỉnh 
thoảng có từng nhóm mười người, hai mươi, ba mươi, 
bồn mươi người đi chung với nhau trên đường này, và 
tắt cả đêu chết bởi tay UƯơng-quật-ma-a. ” 


Mặc cho họ lo lắng, đức Thể Tôn tiếp tục đi trong im 
lặng. Lân thứ hai, lần thứ ba họ khẩn khoản yêu cấu 
Ngài đừng đi, nhưng đức Thế Tôn vẫn im lặng đi tiếp. 


Ương-quật-ma-la nhìn thấy Thể Tôn đi từ xa. Hắn 
nghĩ thâm: “Thật lạ lùng! Thật kỳ đặc! Đã từ lâu 
người đi trên con đường này thưởng tụ tập thành từng 
nhóm đi chung với nhau. Nhưng giờ đáy chỉ có ông sa- 
môn đi một mình, không bạn đồng hành. Như thể ông 
ta đang thắng trận. Được thôi, ta giết sa-môn này. ” 


Uơng-quật-ma-la xách gươm và nai nịt cung tên, 
chạy theo sau Tỉ hé Tôn. Do thân lực của Phật, mặc dù 
hắn chạy hết tốc lực và Thế Tôn đi bình thường, hắn 
vẫn không sao bắt kịp đức Phật. Hắn suy nghĩ: “Thật 
phi thường! Thật lạ lùng! Ta đã từng nắm đứng cả voi, 
ngựa, xe có, nai rừng khi chúng đang chạy. Vậy mà với 
sa-môn đang đi thong thả kia, ta chạy hết sức mình vẫn 
không bắt kịp. ” 


Hắn dừng lại kêu lớn: “Sa-môn! Dừng lại! Hãy 
dừng lại, sa-môn!” 


Ó 


“Ta đã dừng. Uơng-quật, ngươi cũng nên dừng lại. ' 


107 


Tn that case, he would have to suƒfJer in hell ƒor an 


even longer period. So out oƒ compassion, the Buddha 
lef† for the ƒorest. 


Angulimdla, aqfler many sleeÐless days and nighứs, 
was very fired and near exhaustion. Át the same time, 
he was very anxiowus to kHl] the last person to mak€ up 
hỉs full quota oƒone thousand and so complete his t†as. 


He made up his mind to kiHl the first person he met. 


Finally, he cried out, “Ó Bhikkhu, stop!” 


And the FEnlightened One replied, “l have stopped. lí 


is yơu who have not stopped. ” 


Jdust then, as he looked out he saw the Buddha and 
ran qƒter him with his kmjƒe raised. But the Buddha kept 
moving ahead oƒ hữm. Angulimala could not catch up 


with him. 


108 


Ương-quật nghĩ thâm: “Thái tử dòng họ Thích nói 
thật, sa-môn này nói đã dừng trong khi đang đi. Ta 
phải hỏi ông mới được. ” 

Và ông nói kệ: 

“Sa-môn! 

Mặc dù đang di, ông nói Ta đã dừng 

Còn tôi đang đứng, ông lại nói Ngươi chưa dừng 

Giờ đây tôi xin hỏi câu này nhé 

Vì sao ông đã đứng mà tôi vân đang đi? ” 

Thế Tôn trả lời: “Này UƠơng-quật! Ta đứng lại từ 
lâu vì Ta thưởng từ ải với mọi người, côn ngươi không 
chút xót thương di. Vì thê Ta đã đứng còn ngươi chưa 
đứng, Uoơng-quật!” 

“Từ lâu tôi tôn kính Ngài, bác trí tuệ phi thường, đại 
ân sĩ rừng sâu. Giờ đáy được nghe lời chỉ dạy, tôi sẽ từ 
bỏ mọi hành động ác xấu. ” 

Nói xong, tên sát nhân ném khi giới xuống hố, phủ 
phục dưới chán Thê Tôn xin được làm đệ tử Phật. 

Đức Phật từ bi, đẳng trí tuệ đệ nhất, bậc thầy của 
trời người, nói với tên sát nhán: “Thiện lai, t)-kheo!” 

Và chỉ như thể, đã biến y thành một sa-môn. Sau đó 
Thê Tôn, có thượng tọa Uơng-quật làm thị giả, đi về 
thành Xá-vệ vào tỉnh xả Kỳ Thọ Cáp Cô Độc Viên. 


109 


Angulimala dịd not get the signijficance oƒ these 
words, so he asked, “QO Bhikku! Why do you say that 
you have stopped while Ï have nof? ” 


The Buddha replied, “l say that l have stopped 
because ÏI have given up killing all beings. Ï have given 
up 1ll-treating all beings, and have established myselƒ 
in universal love, patience, and knowledge through 
reflecHion, but you have not given up kiling or HH 
treating others and you are not yet established ïn 
universal love and patience. Hence, you are the one 


who has not stopped. ” 


On hearing these words Angulimala rejiected, 
“Ihese are the words oƒq wise mạn. Thịs mmonk ïš SO 
very wise and so very brave that he must be the leader 
oƒ the monks. Indeed, he must be the Enlightened One 
himselfl He must have come here especially to make 


me see the lighi. ” 


So thinking, he threw away his weapon and asked 
the Enlightened One to admit him to the Order oƒ the 
BhikkhUus which the Buddha did. 


110 


Khi ấy trước hoàng cung của vua Ba-tw-nặc, dân 
chúng tụ tập đông đảo yêu câu vua trị tội Ương-quật. 


Sáng sớm vua Ba-tw-nặc rời hoàng cung với năm 
trăm xa mã, đi về phía tỉnh xá. Nhà vua đi xe trên 
khoảng đường có thể đi xe, rồi xuống xe đi bộ đến chỗ 
Thế Tôn. Đến nơi nhà vua cúi chào Phật, và cung kính 
ngôi một bên. 

Thế Tôn hỏi: “Đại vương có điều gì phiên nhiễu? 
Vua Tần-bà-sa-la của nước Ma-kiệt khiêu chiến 
chăng? Hay các hoàng tử Licchavi của T)ỳ-xá-Ìy gáy 
hẳn? Hay vài kẻ cựu thù khác?” 


— Bạch đức Thế Tôn không. Vua Tân-bà-sa-la chẳng 
khiêu khích con. Nhóm Licchavi cũng không. Chẳng có 
kẻ thù nào khác. Bạch Thế Tôn, có một tên sát nhân tên 
ƯƠơng-quật-ma-la trong nước con. Hắn tàn bạo khát 
máu, tàn phá mọi đô thị làng mạc, hắn đeo xâu chuỗi 
tay người. Con không thể nào trừng trị hắn. 


— Này đại vương! Giả sử đại vương thấy Uơng-quật 
với rấu tóc cạo sạch, khoác y vàng từ bỏ đời sống gia 
đình sống đời không gia đình, không sát sanh, không 
trộm cắp, không nỏi dối, chỉ ăn ngày một bữa, sống đời 
Phạm hạnh, đạo đức chân thật. Khi ấy nhà vua sẽ đối 
xử với y như thể nào? 


111 


Angulimala s mother looked for her son everywhere 
in the ƒorest, shouting out his name, but ƒailing to find 
him. She returned home. When the king and his men 
cane fo capfure Angulimala, they ƒound hữm at the 
monastery oƒ the Buddha. Finding that Angulimala 
had given up his evil ways and had become a bhikkhu, 
the king and his men agreed to leave him alone. 
During his stay at the monastery, Angulimal ardently 
and diligently pracHiced meditation. 


112 


— Bạch Thế Tôn! Con sẽ cúi chào người ấy, con sẽ 
đứng dậy và mời ngôi, con sẽ xin được cúng dường y 
phục, thức ăn, phòng xả, thuốc men cho vị ấy. Con sẽ 
bảo vệ, ủng hộ vị ấy tu hành với chánh pháp. Nhưng, 
bạch Thế Tôn, làm sao một người cực ác như thể lại có 
thể hoàn toàn vâng theo những tín hiệu luân lý? 


Khi ấy thượng tọa ƯƠơng-quật-ma-la ngôi cách Phật 
không xa. Đức Phát đưa tay chỉ cho nhà vua: “Đại 
vương, Uơng-quật-ma-la đây!” 


Vua Ba-tw-nặc run lên vì sợ, chân tay lập cập, tóc 
dựng đứng. Đức Thế Tôn thấy thể khuyên nhà vua: 
“Đừng sợ hãi, đại vương! Đừng sợ hãi! Đại vương 
không có gì phải sợ cả. ” 

Ngay lúc đó nhà vua lấy lại bình tĩnh, cơn xúc động 
lắng xuống, nhà vua đến chỗ thượng tọa UƠơng-quật- 
ma-la, hỏi thăm: “Bạch Đại đức, có phải Ngài là 
Uơng-quật-ma-la? ” 

— Thưa váng! 

— Xin được phép biết tôn danh của thân phụ và thân 
mẫu Ngài? 

— Đại vương! Thân phụ tôi họ Gagga, thân mẫu tôi 
họ Mantàn!. 


— Bạch đại đức! Vinh hạnh thay cho thượng tọa 
dòng Œagga cao quỷ, con trai của Mamtànì. Trâm sẽ 
tận tình cúng dường y phục, thức ăn, phòng xá, thuốc 
men cho Ngài. 


113 


Angulimala had no peace oƒ mind becquse eVen ïn 
his solitary meditation, he recalledl memories oƒ hỉs 
past and the pathefic cries 0ƒ his unƒortunatfe Victis. 
As a result oƒ his evil Karma, while seeking alms ïn the 
sfreets he would become a target 0ƒ stray stones and 
sficks, and he would return to the Jefavana monasfery 
with broken head and ƒlowing blood, cut and bruised, 
to be reminded by the Buddha: “My son Angulimalal 
You have done away with evilL Have paHience. Thịs ¡is 
the effect oƒ the evil deeds you have committed ïn this 
existence. Your evil Karma would have made you 
suƒffer ƒor innumerable years in hell had Ï not met you. ” 


114 


Nhưng khi ấy, thượng tọa Uong-quật-ma-la đã tuân 
theo các điễu kiện khổ hạnh như ở trong rừng, đi khất 
thực, mặc y phần tảo, chỉ giữ ba y, nên trả lời: “Đại 
vương! Ba ÿy tôi đã đu. ” 


Vua Ba-tu-nặc đến chỗ Phật, kính cẩn ngôi một bên 
và thưa: “Bạch Thế Tôn! Thật kỳ diệu! Thể Tôn điều 
phục người không thể điều phục, trấn an kẻ dấy loạn, 
chế ngự kẻ không thể chế ngự. Thế Tôn điều phục 
không cân đến roi gậy, gươm đao với những kẻ mà nếu 
chúng con có dùng đến roi gậy, gươm đao cũng không 
thể chế ngự nồi. Bạch Thế Tôn! Bây giờ con phải về, 
có những việc phải làm, phải lưu tâm. ” 

- Đại vương cứ tùy nghỉ. 

Vua Ba-tu-nặc đứng lên lễ Phật, đi nhiễu quanh, ra 


^ 


vé. 


Một buổi sáng thượng tọa UƠng-quật-ma-la đắp y 
mang bát vào thành Xá-vệ khất thực, đi từ nhà này 
sang nhà khác. Ngài thấy một bà mẹ đang đau đớn vì 
sắp sinh, nghĩ thâm: “Ôi chúng sanh đau khổ xiết 
bao!” 


Khắt thực xong thượng tọa trở về, ăn sảng xong đi 
đến chỗ đức Phật đảnh lễ và ngồi một bên thưa.— Bạch 
Thế Tôn! Sáng nay đi khất thực trong thành Xá-vệ như 
thường lệ, con trông thấy một thiếu phụ đau đớn vì 
sanh khó, con nghĩ thấm: “Chao ôi! Chúng sanh đau 
khổ xiết bao!” 


115 


116 


Phật bảo: “Được rồi này Uơng-quật-ma-la, hãy trở 
vào thành Xá-vệ, đến chỗ thiếu phụ ấy và nói rằng: 
'Này cô! Từ khi tôi sanh ra, tôi không có ác tâm giết 
hại đối với bất cứ chúng sanh nào. Nếu điều này đúng 
sự thật, xin an lành đến với cô và đứa bé sắp sanh. `” 


- Nhưng, bạch Thể Tôn! Đó là điều cố ÿ nói dối, vì 
con đã cô ý giết hại bao nhiêu chúng sanh. 


— Thôi, UƠơng-quật-ma-la hãy đến nói thế này: 'Này 
cô, từ khi tôi sanh vào dòng thánh, tôi không cô ÿ giết 
hại bất cứ người nào. Nếu điều này đúng sự thật xin an 
lành đến với cô, an lành cho đứa bé sắp sinh. ` 


— Thưa váng. 


Thượng tọa Uong-quật-ma-la vâng lời Thể Tôn, trở 
vào thành Xá-vệ đên nói với thiêu phụ như thể, lập tức 
nàng được an ôn, đứa trẻ chào đời an ôn”'. 


T hượng tọa ƯƠơng-quật-ma-la sống độc cư, rút lui 
khỏi thể gian, chuyên tâm quyết ý, và chẳng bao lâu 
ngay đời này tôn giả an trú trong trí tuệ, đạt được 
Minh sát tuệ, mục đích tôi cao của dòng thánh. Tôn giả 
tuyên bố: “Đời này là đời cuối, phạm hạnh đã lập, việc 
làm đã xong, ta không còn trở lại đời này. ” 


Thượng tọa đã chứng A-la-hản. Vào một buổi sáng, 
tôn giả Uong-quật-ma-la đắp y mang bát vào thành 
Xá-vệ khất thực. Thấy tôn giả, người ném đất kẻ ném 
gậy ném đá, kẻ đánh đập tôn giả. 





3! Đây là một công án nhà thiền dùng trong pháp tu. 
117 


One morning while going on an aqÌms round ïn 
Savafthi Angulimala heard someone crying out ïn 
pam.  When he came to know that a pregnanf woman 
was having a dịƒcult labor, he reflected, “All human 
beimgs dqre subjecL to  suƒffering.” Movedi by 
comJpassion, he reported this pathelic woman s 
suƒffering to the Buddha who then advised him to recite 
the ƒollowing words oƒ truth, which later came to be 
known as Angulimala Parita. Œoing to the suƒƒfering 
woman, he sat on a seat separafed from her by a 
screen, and uttered these words: 


“Sister, since the day I became an Arahant l have 
not consciously destroyed the liƒe oƒ any living beings. 
By this truth, may you be well and may your unborn 
child be welll” 


Tnstantly the woman delivered her child with ease. 
Both the mother and child were well and healthy. The 
efflicacy oƒ this paritta persisfs to this day”. 


Angulimala liked living in solitude and ïn seclusion. 
Later he passed away peacefully. 4s an Arahant, he 
had attained Parinibband”'. 





32 This story nowadays is a Ko-an practice. 

33 The death of a Buddha or an Arahant, final extinction of the 

individual, liberation from all sufferings, also called Parinirvana. 
118 


Tôn giả trở về, đẫu vỡ máu chảy, bát bế, y áo rách 
tả tơi, đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn trông thấy từ xa, 
an ủi: “Hãy nhân Bà-la-môn, hãy nhân Bà-la-môn! 
Ngươi đang chịu đau khổ hiện tại vì quả bảo của 
những hành động ác, thay vì chịu đau đớn ở địa ngục 


1” 


trong nhiễu năm, nhiễu trăm năm, nhiều ngàn năm. 

Cuối đời tôn giả UƠơng-quật-ma-la nói bài kệ, và đến 
hai câu cuối: 

Ta đã chứng Tam mình, 

Ta đã giữ giới Phật dạy. 

Ngài nhập Niết-bàn vô dư”. 

Các thầy tỳ-kheo tụ tập ở Pháp đường bàn tản: 
“Chư hiển, trưởng lão ấy sanh về đâu?” 

Khi ấy đức Thể Tôn đi đến, nghe như thể bèn đáp: 
“Ông áy đã vào Niết-bàn. ” 

- Bạch Thế Tôn! Thế w? Vào Niết-bàn sau khi đã 
giết hết chừng ấy người? 

— Đúng thế! Này các tỳ- -kheo! Trước đây thiếu người 
hướng dẫn sảng. suốt, ông ấy gây nên tội lỗi. Nhưng 
sau đó khi ông ấy vâng theo sự chỉ dạy của bậc mình 
sư, ông sống rất chánh niệm. Vì thế, ông ấy xóa tan 
hành động ác quá khứ bằng việc lành. 


Và Thể Tôn nói Pháp Cú 173. 





Lấy Phật hay A-la-hán qua đời, diệt trừ bản thân, giải thoát hết 
đau khô. 
119 


Other Bhikkhus asked whether it was possible that a 
man who had kiledl so many people comldl have 
attained Parinibbana. lo this question, the Buddha 
replied, “Bhikkhus! Angulimal did muụch evil because 
he did not have good ƒfriends. But later, he ƒound good 
ƒriends and through their heÏlp and good adVvice he Wwas 
steadƒast and mindƒful in his pracHce oƒ the Dharma 
and meditation. Therefore, his evil deeds have been 
overwhelmed by good Karma. 


120 


Giảng: 

Ương-quật dù đã tạo bao nghiệp ác quá khứ, đời này 
tu hành vẫn chứng đạo sáng chói như trăng thoát mây 
che. Chính tâm từ của ngài đã giúp đứa bé chào đời an 
ồn. 


Quả báo vẫn đến nhưng với tâm giác ngộ ta sẽ vượt 
qua dễ dàng, sẽ không thấy khổ khi chịu quả báo. Thân 
tuy đau đớn, nhưng tâm không khổ. Đây là chỗ chuyên 
nghiệp qua sức tỉnh giác phát sinh từ tu tập thiền định. 


Chúng ta tu Phật cần tập trung buông bỏ những động 
cơ tạo nghiệp xấu (ý, khẩu và thân nghiệp) đồng thời 
tạo những thói quen mới tốt đẹp đề tạo nghiệp lành. 


* 


121 


Commenfary: 


Even though Angulimala had performed many bad 
actions 1n the past, he attained enlightenment, even as 
“the moon 1s freed from the clouds.” The mind-force of 
his loving-kindness helped both the mother and the 
baby. 


We can still encounter a bad consequence from a 
bad cause 1n the past, but with awareness we can get 
over 1t easily. The body can experlence physical pam, 
but the mind does not suffer. That”s the transformation 
of bad Karma through awareness developed 1n 
mediItative practice. 


In Buddhist practice we must at the same time: 


- Give up all causes creating bad Karmas (Mind, 
Speech and Body Karmas), and 


- Establish new good habits to create good Karmas. 


* 


122 


7. TÍCH LŨY NGHIỆP - CẬN TỬ NGHIỆP 


240. Như sét từ sắt sanh 
Sắt sanh lại ăn sắt 
Cũng vậy, quá lợi dưỡng 


Tự nghiệp dẫn cõi ác. 


Câu chuyện này xảy ra khi đức Phật ở tại Kỳ Viên, 
liên quan đến thầy tỳ-kheo Tissa. 


Ở Xá-vệ có một chàng trẻ tuổi con nhà quyển quỷ 
xuất gia, là thượng tọa Tissa. Lúc còn ở tỉnh xá trong 
thành, thầy được cúng dường một tấm vải thô dài tắm 
thước. Khi tắm y hoàn thành trông nó rất đẹp. Thầy 
Tissa rất thích chiếc y mới, thầy định ngày mai sẽ đắp 
nó. Nhưng hôm ấy thấy bị bội thực và chết, tái sanh 
làm một con rận trong chiếc y mới của mình. 

Các tf)-kheo lo tang ma xong, bàn định: “Không di 
hấu cận Tissa khi thây đau, chiếc y này thuộc Tăng 
chúng, chúng ta hãy chia phẩm. ” 

Con rận la hoảng: “Các thầy tước đoạt tài sản của 


^A»s 1 


fÓI. 


Đức Thế Tôn ngồi trong hương thất, biết việc xảy ra 
bèn gọi A-nan bảo chúng Tăng dời việc chia y bảy 
ngày. 


123 


7. CUMULATTIVE and DEATH PROXIMATE 
KARMAS 


240. As rusf corrupfs 
The very iron that formed it, 
So transøressions lead 

Their doer to states of woe. 


This story happened when the Buddha resided at 
Jetavana, relating to BIkkhu Tlissa. 


Once there was a monk in Savatthi named Tissa. 
One day, he received a set oƒ fine robes and Wwas very 
pleased. He wanted to wear them the next day, but he 
died that very night, and because he was tunduly 
attached to the fine set 0ƒ robes, he was reborn as an 
insect and lived within the ƒolds oƒ the robes. 


As there was no one to inherit his belongings, if was 
decided that this particular set oƒ robes should be 
shared by the other monks. When the monks were 
Dreparing to share it out among themselves, the insect 
was very muụch agitated and criedl out, "They are 
destroying my robes!" 


The Buddha, on hearing his cry by means oƒ his 
supernormal powers oƒ hearing, advised the bikkhus to 
dispose oƒ the robes only at the end oƒ seven days. 


124 


Cuối ngày thứ bảy, con rận chết và tải sanh lên cõi 
trời Đâu-suát. Ngày thứ tảm, đức Phật cho phép chúng 
Tăng chia y. 


Đức Phật giải thích lý do quyết định kể trên: “Tissa 
quả tham luyễn đã tái sanh làm con rận trong chiếc y 
mới của mình. Khi các ông định phân chia y, con rận 
đã nổi giận. Nó sẽ cự lại các ông và sẽ đọa địa ngục. 
Hiện nay thì Tissa đã sanh lên cõi trời Đâu-suất do 
nghiệp quá khứ, nên Ta cho phép các ông lấy y đem 
chia. ” 


Phật bảo tiếp: “Tham ái thật là nguy hiểm. Như rỉ 
sét phát sanh từ sắt trở lại ăn mòn sắt, tham ái phát 
sanh từ chúng sanh và đưa chúng sanh xuống địa 
ngục. ” 


Và đức Phật nói Pháp Cú 240. 


Giảng: 

Nghiệp có hai loại, tích lũy và cận tử. Tích lũy 
nghiệp và cận tử nghiệp đều quan trọng. Thầy tỳ-kheo 
cả đời tu hành thanh tịnh (tích lũy nghiệp), nhưng vì 
niệm cuối cùng trước khi lâm chung (cận tử nghiệp) 
mê lá y nên phải thọ quả báo làm con rận. 


125 


On the cighth day, the robes which belonged to 
Tissa were shared out by the Bhikkhus. 


Later, the Buddha explained the reasons ƒor his 
qdmomition. “Tissa was aftached to this parficular set 
oƒrobes at the time oƒ his death and so he was reborn 
as an insect ƒor a ƒew days and stayed im the ƒolds oƒ 
the robes. Wfhen you all were preparing to share ouf 
the robes, Tissa the insecf was very much in agony and 
was running abouf to and ƒro in the ƒolds oƒ the robes. 
you had taken the robes at that time, Tissa the insect 
would have ƒelt very bifter qgainst you and he would 
have had to be born in a suffering state. Now, 
however, he has been reborn in a hqDDy sfate due to 
his previous Kamma and that is why ÏI have allowed 
you fo take the robes. 


“Indeed, Bhikkhus, qltachmenf is very dangØerOus; qs 
rust corrodes iron ƒrom which ït† is ƒormed, so also 
aitachment destroys one and sends one to lower ƒorms 
Of existence. ” 


Commenfary: 


There are two kinds of Karma: accumulative and 
death proximate Karmas. Both of them are very 
Iimportant. The Bhikkhu had devoted his whole life to 
the practice (accumulatve Karma), but his final 
thoupht before death (proximate Karma) was the 
attachment to the robes, hence he was reborn as an 
Insect. 


126 


Tuy nhiên thầy chỉ trả nghiệp trong bảy ngày. Sau 
đó tích lũy nghiệp tác động đẩy thầy thác sanh lên cõi 
trỜI. 

Niệm cuối cùng khi mất rất quan trọng, nêu mê đắm 
vì tình cảm sẽ trở lại sống chung. Có câu chuyện một 
bà lão rất thương đứa cháu trai, đến nỗi sau khi chết tái 
sanh làm một cô bé gái láng giềng. Lớn lên cô bé kết 
hôn với đứa cháu trai này. Như vậy có vô luân hay 
không? 

Tu là tập thói quen tốt đồng thời bỏ thói quen xấu. 
Tại sao ta không tập thói quen nhìn những cái tốt đẹp 
của đời và của người để an vui mà lại ưa nhìn bề trái 
của cuộc đời rồi nghi ngờ và giận hờn, khiến tâm bị ô 
nhiềm? 


Lúc lâm chung niệm cuối cùng phải tỉnh giác. Muốn 
được như vậy, chúng ta phải tập thói quen buông bỏ 
vọng tưởng và trở về chân tánh. Một thói quen an vui 
và tỉnh giác trong lúc sống sẽ dẫn đến nghiệp lành, tâm 
an bình lúc lâm chung và tái sanh tốt lành. 


* 


127 


However, the proximate Karma was effective for 
only seven days and eventually the accumulative 
Karma sent him to the happy celestial realm. 


The final thought before death 1s vifal. It determines 
where we will go after death. If we are attached to a 
person, we wIll be reborn 1n or near that family. There 
was once a grandmother who loved her grandson so 
much that she was reborn as the young girl next door 
and later married him. Is 1t immoral or not? 


To practice 1s to form good habits and relinqguish bad 
ones. To make us happy, why do we not develop the 
habt of appreclatng posiive qualiles in life, 1n 
people? Instead, we often tend to look at the negative 
sides of life, then defile our minds with suspicion and 
anger. 


At the moment of death the final thought should be 
awareness. To attain this state, we need to form the 
good habit of leting go of wandering thoughts and 
refurning to our true nature. A habit of happiness and 
awareness 1n life leads to good Karma, a peaceful mind 
at the final moment of death, and a fortunate rebrrth. 


* 


128 


8. PHÁN QUAN TỰ KỶ 
CON NGƯỜI CHÂN THẬT 


160. Tự mình nương tựa mình 
Tựa điểm nào hơn nữa 

Nhờ khéo điều phục mình 

Được điểm tựa khó được. 


Giảng: 

Những duyên ở bên ngoài không cứu mình được. 
Chính mình phải nương tựa chính mình, thường xuyên 
nhìn lại mình để khắc phục tham, sân và si. Thường 
xuyên nhìn lại mình là pháp tu của thiền tông Việt 
Nam, thiền phái Trúc Lâm. 


Vua Trần Nhân Tông, sơ tổ Trúc Lâm, thuở bé lúc 
chưa làm thải tử được vua cha là Trần Thánh Tông gửi 
học với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Hôm từ giã thầy trở về 
đăng quang thải tử, Ngài hỏi Thượng Sĩ: 

— Yếu chỉ thiên tông là thế nào? 

Tuệ Trung đáp: 

— Phản quan tự kỷ bồn phận sự, bất tùng tha đắc 
(Nhìn trở lại mình là phận sự gốc, không từ ngoài mà 
được). 


129 


8. SELEF-REFLECTION and THE TRUE BEING 


160. Oneself, indeed, ïs one”s own guardian. 
What other protector could there be? 

With self-control 

One øains a protector hard to obtaïn. 


Commenfary: 


External conditions can not save us. We should rely 
on ourselves and regularly observe ourselves to get rid 
of greed, anger, and Ignorance. Regular self- 
observatlon 1s the main practice of Vietnamese Zen 
Buddhism, the Truc Lam Zen lineage. 


King Tran Nhan Tong, the First Truc Lam 
Patriarch, when stillỦ a young man, not yef crown 
primce, was sen by his ƒather, King Tran Thanh Tong, 
fo sftudy with Tue Trung Thuong Sỉ. hen bidding 
ƒarewell to his master to go back to the court to be 
crowned as prince, he asked Tue Trung: “What is the 
essence oƒZen? ” 


Tue Trung said: “The vital duiy ¡is to observe 
onese]Ÿ`. kxternal phenomena can not bring abouf 
enlightenmen. ” 





° Observing one's mind and reactions should be our practice. 
130 


Ngài theo đây tự tu và hướng dẫn mọi người tu theo. 


Khi còn cư sĩ, làm Thái Thượng Hoàng, rỗi rảnh 
việc nước, Ngài tham học quảng bác, làm bài phú Cư 
Trần Lạc Đạo nói lên chỗ thấy hiểu uyên áo. Xuất gia 
làm tăng, Ngài công phu miên mật nơi am cỏ núi rừng, 
chứng ngộ và làm bài Đắc Thú Sơn Lâm Thành Đạo 
Ca. 


Chữ hình tướng có nghĩa là tướng bên ngoài sinh 
diệt. Câu “Nương nơi tướng nhận ra cái vô tướng” có 
nghĩa nương nơi hình tướng sanh diệt để nhận ra hay 
trở về cái vô tướng bất sanh bất diệt là thực tướng của 
các pháp. Những hiện tượng bên ngoài như mùa xuân 
chăng hạn là tướng sanh diệt. Nếu liên kết mùa xuân 
này vào ký ức thuộc về quá khứ hay vào dự phóng cho 
tương lai, chúng ta sẽ bị trói buộc vào vô thường. 
Ngược lại, khi chúng ta chiếu soi thể tánh mùa xuân là 
tánh không, chúng ta sẽ không bị vô thường chi phối, 


và sẽ sông được với chân tánh các pháp. 


Tu là trở về bình thường, ngay đó tỉnh giác thành 
Phật. Nhà thiền có câu “Gặp Phật giết Phật, gặp ma 


giêt ma.” 


131 


He followed the Instruction and used 1t to guide 
others 1n the1r practice. 


When still a layman, he researched widely 1n his 
leisure time. He wrote a dissertation 1n rhythmIc prose: 
Cu Tran Lac Dao (The Way to Be Happy In Ordinary 
Life), expressing his profound understanding. When 
ordained, having given up his throne to his son, living 
In a thatched hut In the woods, he practiced diligently, 
then became enlightened and wrote the long poem: Dac 
Thu Son Lam Thanh Dao Ca (The Song of EnJoying 
Mountain LIf©). 


Form means the external Impermanent phenomena. 
The sentence “Rely on the form to realize the non-form 
(nothimgness)” means to use the 1Impermanent 
phenomena to realize or return to the 1mperishable 
form, which 1s the true nature of every thing. External 
things, such as Spring, are Impermanent phenomena, 
whereas Internal Spring 1s the permanent essence. 
Those who practice seriously, while admiring the 
external Spring, always remember to go back to the 
true mind and essence, to stay on the path, which 1s 
Imperishable, beyond birth and death. 


To practice 1s to return to “ordinary mĩnd” and 
become Buddha right at that very moment, not looking 
forward to new or sfrange events. There 1s a Zen 
sayving: “See Buddha, kil Buddha; see Mara kill 
Mara.” 


132 


Khi ngồi thiền tâm thức biến chuyển, có khi gặp 
những hình ảnh Bồ-tát hay những cảnh ma quái, nếu 
kẹt trong đó tức bị “tầu hỏa nhập ma.” Gặp những hình 
ảnh không thật này, dù là Phật dù là ma, đều phải 
buông bỏ vì đó là ma cảnh. 


Các hành giả khi kiến tánh có thể khóc cười, đó chỉ 
là phản ứng tự nhiên lúc bấy giờ, không phải hiện 
tượng lạ. 


Tự ngã nếu hiểu là bản ngã, đó là sanh diệt. Nếu 
hiệu đó là tự kỷ trong câu “Phản quan tự kỷ” thì đó là 
thê tánh, chân tánh các pháp, chân tâm, ông chủ. 


Để nhắc nhở mình luôn luôn nhớ ông chủ, thiên sư 
Sư Ngạn ở Đoan Nham suốt ngày ngồi trên thạch bàn 
như kẻ ngu, thỉnh thoảng tự gọi: “Ông chủ”, rồi tự 
đáp: “Tĩnh tỉnh chớ bị người lừa! ” 


+ 


133 


Durng siting meditaton, while our stream of 
COnSciousness 1S In the transformaflon process, we 
often see false visualizations of Bodhisattvas or Maras 
and get stuck there, which 1s called: “tau hoa nhap ma” 
(demomic side effecfs) — a serlous side effect and a 
symptom of doing meditation in a wrong way. When 
seeing these unreal visions, whether of Buddha or of 
Mara, we should let go ofthem, because they are false. 


However, practiioners, when realizing therr own 
true nature might laugh or cry; but these are only the 
manifestations of their mind right at that moment, not a 
Strange evenI. 


If we consider self as our Individual ego, then 1t 1s 
Impermanent. If 1s self-reflection 1n the above 
sentence: “The vital duty 1s to observe oneself,” then 
thats the substantial nature, the true nature Of 
everything, the true mind, the true master. 


The Zen master Su Ngan in Doan Nham spemt hỉs 
đays sifting on a carved stone, like q dull man. From 
time to từme, he called himsef, “Master, ` then replied 
íO hữmseJƒ, “Be watchul! Dont let yoursejƒf' be 
deceived. ” 


134 


9. VỌNG NGỮ 


133 Chớ nói lời thô ác 
Nói ác, bị nói lại 

Khổ thay lời thù hận 

Hình phạt tất tới thân. 


134 Như chiếc chuông bị bể 
Tự mình giữ vên lặng 

Người đã chứng Niết-bàn 

Tự mình không sân hận. 


Giảng: 

Đây là nói về giới vọng ngữ. Vọng ngữ nghĩa hẹp là 
nói dối, chuyện có nói không, chuyện không nói có. 
Nghĩa rộng còn có nghĩa ác ngữ (tức nói lời thô ác, 
mắng chửi rủa sả...), lưỡng thiệt (nói hai lưỡi, đâm bị 
thóc thọc bị gạo), ở ngữ (nói lời vô nghĩa, trau chuốt đề 
mê hoặc người hoặc lừa bịp người thủ lợi cho mình...) 


Nếu giữ miệng lưỡi không phạm những khẩu nghiệp 
kể trên, “thủ khẩu như bình” (giữ miệng không nói như 
miệng chiếc bình) hoặc như chiếc chuông bể tuy có 
đánh (có xúc chạm với cảnh) nhưng không ra tiếng 
(không phản ứng lại), sẽ tự mình giữ được tĩnh lặng 
không sân hận tạo nghiệp. Tu pháp môn nào cũng cần 
tĩnh lặng. Phải tập sống tĩnh lặng và làm quen với sự 
trống vắng cô đơn. 


135 


9. LYING FALSE LANGUAGE 


133 Don”t speak harshly to anyone; 
What you say will come back to you. 
Hosfile speech ïs painful, 

And you will meet with retaliation. 


134Tf, like a broken bell 
You do not reverberate 
Then vou have atfained Nirvana 
And no hosfility is found ïn you. 


Commenfary: 


This 1s the commandment against lying. The literal 
meaning of lying 1s using untrue language. The broader 
meaning 1ncludes evil speech (strong/abusive language, 
cursing), slandering (divisive speech that can creafe 
discord), and Improper remarks (unnecessary words, 
frivolous chatter). 


We should refrain from those kinds of speech and 
keep our mouths silent like the mouth of a vase or like 
a broken bell. The broken bell can be struck (mm touch 
with the phenomena) but there will not be any sound 
(no reactions), hence we wIll keep our peaceful mind, 
no anger, no Karma. Whatever practice we are doIng, a 
mind at peace 1s essential. We need to be at peace and 
well accustomed to a solitary Life. 


136 


Nếu không biết sống tĩnh lặng và tu hạnh độc cư sẽ 
khó đào sâu nội tâm, khó gần đạo được. Chưa tự mình 
sống tĩnh lặng được nên bước đầu đến chùa để nhờ 
cảnh yên khiến tâm yên. Tập dần rồi tự mình giữ được 
yên lặng dù ở chỗ ôn náo, tức /âm fĩnh dù cảnh động. 
“Tâm và cảnh không đến nhau” tức là trong cảnh dầu 
sôi lửa bỏng tâm vẫn an nhiên bất động, đó mới là an 
lạc chân thực, là hoa sen trong lửa. 


x 


176. Ai vi phạm một pháp 
Ai nói lời vọng ngữ 

Ai bác bỏ đời sau 

Không ác nào không làm. 


Pháp Cú 176 liên quan đến tích chuyện nàng Chiến- 
già Ma-na (Cincà Mànavikà) âm mưu hại Phật. 


Sau khi Phật thành đạo, vô số chư thiên và loài 
người quy y theo đáng Thập Lực. Đức hạnh Ngài lan 
xa, đô chúng cùng với danh dự và lợi dưỡng càng đồ 
dồn về Ngài khiến ngoại đạo bị thua thiệt. Họ bèn bí 
mật nhóm họp và bàn định tìm cách bêu xấu Cổ-đàm 
trước mọi người, để chấm dứt sự cúng dường và tôn 
vinh y. Lúc ấy, tại Xảá-vệ có một du sĩ ngoại đạo nỉ tên 
Chiến-già, rất đẹp và dễ thương như một tiên nương, 
toàn thán sáng chói. Một người trong bọn ngoại đạo 
bèn đưa kế hoạch dùng Chiến-già để bêu xấu sa-môn 
Cồ-Đàm. 


137 


OtherwIse, we cannot look deep down 1nfo our mind 
to be near the truth. If at the beginning, we are unable 
to be like that, then we need to frequent the temple to 
use 1fS qulet environment as a haven to paclIfy our 
mind. Thanks to our day-by-day practice, we can stay 
quIet, even amidst hustle bustle. The saying: “Mind and 
phenomena do not meet” means even 1n a desperafte 
situafion, then mind sfays serene and unaffected! 
That”s the true peace, the lotus flower 1n the fire sea. 


+ 


17. For people who speak falsely, 
Who transgress ïn thỉs one way, 
And who reject the world beyond, 
There ïs no evil they wonˆt do. 


Dhammapada 176 relates to the story of Cinca 
Manavikaˆs plot against the Buddha. 


As the Buddha went on expounding the Dhamma, 
more and more people came ƒÏocking to him, and the 
ascefics oƒ other ƒaiths ƒound their ƒollowing to be 
dwindling. So they decided to ruin the reputation oƒ the 
Buddha. 


138 


Họ bảo Chiến-già: “Nếu chị muốn chúng ta thắng 
lợi, hãy tìm cách bêu xáu sa-môn Cô-Đảàm, và làm 
chám dứt danh dự, lợi dưỡng của ông áy. ” 

Chiến-già đồng ÿ. 

Khi dân chúng thành Xá-vệ nghe pháp ở Kỳ Viên trở 
về, Chiến-già mặc một chiếc áo choàng màu cánh 
gián, mang hương hoa đi về phía tỉnh xá Kỳ Viên. 

Một người hỏi: “Cô đi đâu vào giờ này?” 

Chiến-già đáp: “Tôi đi đâu thì có can dự gì đến các 
người. ” 

Có trủ đêm tại một tu viện ngoại đạo sân tỉnh xá. 
Sáng sớm, khi mọi người chuẩn bị đi đên tỉnh xá thăm 


Phật buôi sảng, cô trở về thành phó, ngược chiêu với 
họ. 


Mọi người hỏi: “Ban đêm cô ở đâu?” 


— Ban đêm tôi ở trong hương thất Cổ-đàm, chỉ một 
mình. 


Khoảng ba bốn tháng sau, cô thắt ngay lưng một sợi 
dây nịt, tạo cảm tưởng rằng mình đang mang thái. 
Tám, chín tháng trôi qua, cô cột một cái dĩa gỗ trước 
bụng, mặc áo choàng phủ lên, và làm cả người có vẻ 
mập mạp xô xê bằng cách lấy xương đấp lên tay, chân, 
lưng, và ra vẻ mệt mỏi. 


Chiêu nọ, cô đến Pháp đường đứng trước đức Như 
Lai. Trong vâng hào quang chói ngời, Ngài đang 
thuyết pháp. 


139 


They approached Cinca Manavika, a beautiful pupil 
Oƒ theirs, and told her, “]ƒ you have our inferesfs aíf 
heart, please help us and put the Buddha to shame. ” 


She agrecd to their plot. 


That same evening, she took some ƒÏowers and wenf 
in the direction oƒ the JefaVvana monasfery. 


When people asked her where she was going, she 
replied, “What ¡is the se oƒ you knowing where Ï am 
going?” 

Then she would go to the place 0ƒ the other ascetics 
near the Jefavana monastery and would come back 
early in the morning to make it appear as Iƒ she had 
spent the night at the .Jefqvana Imonasfery. 


When asked, she would reDly, “l spent the nieht with 
the Buddha at the monasfery. ” 


AJier three or ƒour months had passed, she wrapped 
sơme cloth around her stomach to make herselƒ look 
pregnanmt.Then, qƒfler nine months, she created the 
impression oƒ`a woman in an advanced siage oƒ 


pregnancy and she wenf to the monasfery fO cOHƒTonf 
the Buddha. 


The Buddha was then expounding the Dhamma to a 
congregaftion oƒ Bhikkhus and laymen. 


140 


Chiến-già đứng đó, mở miệng chửi rủa Thể Tôn: 
“Này sa-môn vĩ đại, quanh pháp tòa đám đồng tụ tập 
nghe ông thuyết pháp cũng thật là vĩ đại, âm thanh 
ngọt ngào, miệng lưỡi ông mêm dẻo. Tuy nhiên, ông 
chính là người làm tôi mang thai và ngày sanh sắp 
đến. Ông không cố gắng tìm một chỗ cho tôi năm, 
không cung cấp mật, dẫu và những thứ tôi cần. Ông 
không làm tròn bồn phận, cũng không nói với những 
người hằng cúng dường ông, như vua Ba-ti-nặc hay 
Cấp Cô Độc hay bà T)ỳ-xá-khư nữ thí chủ vĩ đại của 
ông, rằng 'Hãy giúp thiếu phụ này những gì cô ấy 
cân '. Ông biết rất rõ cách hưởng dục lạc, nhưng không 
biết cách chăm sóc đứa con sắp sanh. ” 


Cô chửi mắng Thế Tôn giữa hội chúng như một 
người đàn bà cám phân trên tay tìm cách bôi bán mặt 
trăng. 


Đức Thế Tôn ngừng giảng dạy và rồng lên tiếng 
rồng sư tử: “Này chị, những gì chị nói đúng hay sai, 
chỉ có tôi và chị biết thôi. ” 

— Đúng vậy sa-môn cao cả kỉa, nhưng di có thể 
quyết định giữa điễu đúng và sai về chuyện mà chỉ có 
tôi và ông biết? 

Lúc ấy, tòa ngồi của Để Thích nóng lên. Để Thích 
quán sát nguyên do và được biết Chiến-già vu không 
Như Lai. Để Thích nghĩ “Ta sẽ làm sáng tỏ vấn để”, và 
bay xuống với bốn thiên thần. 


141 


Seeing him preaching she accused him, 0h you big 
Samana! You are clever to preach to others. Ï am now 
pregnan by you, yef you do nothmg ƒor my 
confinement. You only know how tfo enjoy yourseÏlf' 


The Buddha stopped preaching ƒor a while and said 
to her, “Sister, only you and l know whether you are 
speaking the truth or not, `” and she replied, “ŸYes, you 
are right, how can others know what onhy you and Ì 
have done? ” 


AI that instant, Sakka, king oƒ the Devas became 
aware oƒ the trouble taking place at the Jefavana 
I1OHđSÍGTV. 


142 


Các thiên thân hóa thành chuột nhất căn sợi dây cột 
cải đĩa trước bụng Chiến-già. Một CƠN gió thôi tung 
tắm áo choàng, cải đĩa rơi xuống, tiện đứt mấy ngón 
chân của cô. 


Đám đông la ö: “Tên phù thủy kia chửi mắng Thể 
lôn. ” 

Họ đánh đập nàng, ném đá, cẩm gậy đuổi nàng ra 
khỏi Kỳ Viên. Khi cô đi khỏi tâm nhìn của Thể Tôn, đất 
nứt ra một hỗ sâu ngay dưới chân cô. Lửa bốc lên từ 
địa ngục A-tỳ, cuốn cô như tắm vải đỏ úp chụp lấy 
thán, và cô rơi trong địa ngục -Ê}. 


Hôm sau các tỳ-kheo bàn tán chuyện Chiến-già. Đức 
Phát bèn nói Pháp Cu 176. 


Thuở xưa, Chiến-già là kế mẫu hoàng tử Đại Liên 
Hoa tiên thân của Phật. Bà muốn hoàng tử gian dâm 
với mình, nhưng bị từ chối. Sau đó bà tự đánh đập 
mình, làm ra vẻ đau đớn, đến nói với vua cha: — Hoàng 
tử hành hạ tôi ra thế này vì tôi không chịu gian dâm 
với }. 

Vua nghe chuyện, hết sức giận dữ, lập tức đày 
hoàng tử xuống vực cho chết. Thiên thần đục xuyên 
qua núi, mang hoàng tử lên và bảo cáo với long vương. 
Long Vương mang chàng về long: cung, và nhường cho 
một nửa VWƠngS quốc rồng. Ở đây một năm, hoàng tử 
muốn xuất gia, lên núi Fh-mã sống đời tụ sĩ và phát 
triển đại định thần thông. 


143 


So he semt ƒour 0ƒ his Devas in the ƒorms oƒ young 
rafs, who got under her clothes and bit oƒfƒ the strings 
that held the cloth around her belly. 


Thus, her decepfion was uncovered, and many from 
the crowd reprimanded her, 0h you wicked woman! 
liar and cheatlÐ How dare you qccuse our nobBle 
Teacher!' 


Kearing ƒor her saƒety, she ran from the mmonastery 
as ƒast as she could.Ề However qƒler some distance she 
met with an unƒortunate accident and had to ƒace a 
miserable and untimely death. 


The next day, while the Bhikkhus were talking about 
Cinca Manavika, the Buddha told them, “Bhikkhus, 
one who is not qƒraid to tell lies, and who does not care 
what happens in ƒuture existences, will not hesifate to 
đo any eVil. ” 


The Buddha then revealed that Cinca Manavika ïn 
one oƒ her past existences was born as the chieƒ consorf 
to a King. She ƒell in love with the King s son but the 
Prince địđ not reciprocate her love. So she conceived 
an eVvil plan to harm him. She đisfigured her body with 
her own hands. Then she wemt to the King and ƒalsely 
claimed that his son had done this to her when she 
reƒused his advances. Without investigating, the King 
banished him from his kinedom. When the King came 
to know oƒ the true situafion, she was đuÌy punished ƒor 
her evil deeds. 


144 


Giảng: 

Chiến-già bị ngữ nghiệp, phạm một tội ác rất lớn. 

Người Phật tử tại gia, sau khi quy y và thọ ngũ giới 
rôi, có thê tiên lên tu thập thiện, tức làm mười điêu 
lành hay là xa lìa mười điều ác: 

- Ba giới thuộc về thân: sát sanh - trộm cắp - tà hạnh 

- Bốn giới thuộc về miệng: vọng ngữ - nói hai lưỡi - 
ác khâu - ỷ ngữ 

- Ba giới thuộc ý: tham - sân - tà kiến 

Vọng ngữ: 1/ nói dối (năm trong ngũ giới). 2/ Nói 
hai lưỡi: nói lời đâm thọc. 3/ Ac khâu: nói thô ác, rủa 
xả, măng chưởi. 4/ Y ngữ: nói trau chuôt đê âm mưu 
hại người, lợi mình tức nói lời thêu dệt. 


Ngạn ngữ có câu “Lời nói không mất tiền mua, lựa 
lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Tại sao chúng ta không 
làm chủ lời nói, mang lại an vui như chiếc máy điện 
thoại trong câu chuyện sau. 


Một chủ bé thường thấy người lớn hay nói chuyện 
với máy điện thoại. Chú tò mò đở máy và nghe có tiếng 
nói, chú thích lắm và nghĩ rằng trong máy có một nhân 
vật kỳ diệu. 


145 


Commenfary: 


Cinca had paid for her bad speech karma, one of the 
major evil behavIors. 


Lay people (kulapati), after taking refuge In the three 
Jewels and five precepts, can take a further step with a 
commitment to the ten good virtue commandments, 
which means doing ten good deeds, or staying away 
from the ten bad behavIors: 


Takimng of lie, theft, unchastty (body) lying, 
exaggeration, abuse and ambiguous talk (speech) 
covefousness, malice, unbelief (mind) 


Wrong speech Imncludes: l/ Lying (n the fÍive 
preceptfs) 2/ Double tongue or divisive speech 3/ Bad 
language: sfrong/abusive language, cursing 4/ 
Ambiguous talk: øgossip that harms others or overblown 
flattering that seeks benefit for oneself. 


There 1s a Vietnamese saying: “We do not spend 
money to buy nice words. Why don”t we choose our 
words to make others happy?ˆWhy don”t we masfer our 
speech to bring happiness to others as 1n the following 
story of a telephone conversafion: 


Seeing qdults making phone calls over the phone, a 
Htfl€e boy ƒMlI oƒ curiosity, picked up the phone to 
explore. He was amazed to hear voices ƒrom there, 
thinking there should be a wonderful person inside. 


146 


Một hôm không có ai ở nhà, chú đóng định lỡ bị búa 
đáp vào tay. Đau điêng, chú không biết làm sao, bèn 
bóc máy điện thoại và quay só, vừa hỏi vừa khóc: 


— Xin vui lòng cho cháu biết... 

Một giọng nói dịu dàng cất lên: 

— Chảu cần gì? 

— Đạ, ngón tay chảu đau quả! 

— Có mẹ cháu ở nhà không? 

— Không dai cả, một mình cháu thôi. 

— Chảu có bị chảy máu không? 

— Có chút chút. Cháu bị cây búa đập vào ngón tay. 
Trời ơi, đau quả! 

— Chảu tự lấy nước đá trong tủ lạnh được không? 

— Dạ được. 

Sau đó người trong máy điện thoại hướng dẫn chú 
bé băng bó ngôn tay. Chú bất đâu hệt đau. 


Từ đó chú thỉnh thoảng nhắc máy điện thoại chuyện 
trò mỗi khi cảm thấy buôn, hoặc nhờ cô điện thoại giúp 
học địa lÿ, giải bài toán khó. Cô lắng nghe và lúc nào 
cũng trả lời cho chú. 


Một hôm con chỉm hoàng yên của chủ bé chết. Chủ 
mắt ăn mát ngủ, gọi cô đề chia sẻ nổi buôn. Có lăng 
nghe và an ủi chú bé. Chú lại hỏi: 


147 


One day, when nobody was at home with him, he 
accidentally hit his finger when uIsing the hammer to 
drive q nail Full oƒ pam and unabÌe to know whaf to 
do, he picked up the phone, đialed, and asked tearƒully: 


- Please explain to me... ` 

A soƒ† voice from the other end: 

- How could I help you? 

- My finger hurts a lot. 

- l$ your Mum horme? 

- Nobody home, onhy myselƒ. 

- Are you bleeding? 

- bit. Iwas hit with a hammer. Oh, it hurts! 
- Could yơu get ice ƒrom the ƒridge? 

- Yes. 


Then the person from the other end guided him how 
íO dress the wound in his ƒfinger. He stopped 
comnplaining about the païn. 


trom then on, once in a while, he called to speak to 
her whenever ƒeeling down, or asking ƒor her heÏp with 
øeography, solving a diƒficult arithmetic exercise. sShe 
listened to hữm and ahways responded to hìm. 


One day, his canary died. He could not eat or sÌleep. 
He called her to share the sadness. She listened to him 
and tried to console him. He then asked: 


148 


— Tại sao những con chỉm hót hay và mang đến niễm 
vui lại chết cô đơn trong chiêc lông chật hẹp vậy cô? 

— Không, nó không chết đâu cháu. Nó chỉ bay sang 
một thể giới khác đê ca hát và làm vui lòng những gia 
đình bên đó. 

Có lần buồn quả, chú nhắc điện thoại chỉ để hỏi: 

- Thưa cô 24 cộng 15 bằng mấy? 

Sau này chú lớn lên dọn nhà đi xa, nhưng thính 
thoảng chú nhớ và gọi điện thoại. Chú hạnh phúc khi 
nhận được giọng nói trong trẻo ngọt ngào khi xưa. 
Băng đi một dạo mây năm, chú mới chọt nhớ lại và gọi 
điện thoại hỏi: 

— Thưa cô 24 cộng 15 bằng mấy? 

Giọng cô bên kia đầu dây đáp: 

— Bây giờ ngôn tay của cháu lành chưa? 

Rồi có hôm chú hỏi chuyện và được cô thổ lộ: 
“Thuở đó tôi chờ điện thoại của cháu hãng ngày. Tôi 
không có con, vì thê chảu là nguồn vui của tôi. ” 

Một thời gian lâu xa, chú quay số điện thoại, trong 
lòng linh cảm một điểu gì chăng lành. Một giọng nói 
khác hăn trả lời, và chú được biết cô trong máy khi 
xưa đã qua đời cách đáy năm tuần. 


149 


- Tell me why a lovely bird with a wonderƒful voice 
should die lonely in a small cage like this? 


- No, it doesn † đie. II fÏies to another world to sing 
and make the people there happy. 


One time, ƒeeling so sad, he called her onÌy to ask: 
- Aumtie, 24 added to 15 is equal to how mụch? 


Afler a while, growing up, he moved away ƒrom 
home. But now and then, he missed and called her. 
He ƒelt happy when hearing again her sweef and sofi 
voice oƒ yore.  Afler a long while, he suddenly 
remembered and called her to ask: 


- Aumtie, 24 added to 15 is equal to how mụch? 
The voice at the other end answered: 
- ls your finger ÓK now? 


One day, he asked ƒurther and she poured out 
confidences to him: 


- At that time, Ï was waifing ƒor your calls every đay. 
T do not have children and you are my source 0ƒ joy. 


A long, long while qfler that, he called her, with the 
presentimemt that there would be some bad news. 4 
sfrange voice responded to him. He was told that the 
lady over the phone had passed away ƒÌve weeks aøo. 


150 


Cô đã để lại dòng nhắn tin: “Cháu yêu, có lần tôi 
nói chìm hoàng yến không chết. Nó chỉ bay sang một 
thế giới khác để làm người bên đó vui lòng. Bây giờ tôi 
cũng vậy. ” 


Chúng ta ai cũng có máy điện thoại nơi mình, tại sao 
ta không sử dụng để chỉ phát ra những lời làm vui lòng 
người khác, gọi là ái ngữ. Bồ thí, lợi hành, đồng sự và 
ái ngữ thuộc Tứ Nhiếp Pháp tức bốn phương pháp thu 
phục lòng người. 


151 


She lefi her message: "My dear child. Once Ì told 
you that your canary didn † đie. l1 just fÏew to another 
world to sing and make the people there haDÐpy. Ï am 
now the same. ` 


We all have the telephone within ourselves. Why do 
we not make good use of 1t, Just to say things to make 
others happy, which 1s called Loving speech. Giving, 
Loving speech, Service to others, Adaptation of oneself 
to others are the Four all-embraciIng virtues, which are 
the four methods to win over the hearts of others. 


x 


152 


10. PHƯỚC ĐỨC - CÔNG ĐỨC 


217. Đủ giới đức, chánh kiến 
Trú pháp, chứng chân lý 

Tự làm công việc mình 

Được quần chúng ái kính. 


Phật nói Pháp Cú trên liên quan đến tôn giả Ca-diếp. 

Một hôm vào dịp lễ hội, đức Thế Tôn cùng với tám 
mươi vị trưởng lão thượng thủ và năm trăm tỳ-kheo tùy 
tùng vào thành Vương Xá khát thực. Trên đường Ngài 
gặp năm trăm thanh niên vai mang túi bánh đi đến chô 
hội. Khi gặp Phát, họ chỉ khế chào và tiêp tục đi, 
không hề mời một vị t-kheo nào ăn bánh. 

Họ äi rôi, Phật hỏi các t)-kheo: “Các ông có muốn 
ăn bánh không? ” 


— Bạch Thể Tôn, bánh ấy ở đâu? 

— Các ông có thấy các thanh niên vừa đi ngang, vai 
mang túi bánh chứ? 

— Nhưng bạch Thể Tôn, họ chẳng cúng cho ai chiếc 
bảnh nào? 

— Này các f)-kheo, mặc dù họ không mời Ta hay các 
ông ăn bánh, nhưng có một t)-kheo đi phía sau sẽ được 
cúng số bảnh ấy, các ông sẽ được ăn bánh trước khi đi. 


153 


10. MERIT and VIHRTUE 


217Pcople hold dear those 

Who have done theïr own work, 
Complete ỉn virtue and vision, 
Established in the Dhamma, 
And who speak the truth. 


The Buddha uttered the above Dhammapada verse In 


relation to the Venerable Kassapa. 


On one ƒestival day, the Buddha entered the city oƒ 
Rajagaha ƒor alms and ƒood, accompanied by a group 
oƒ Bhikkhus. On their way, they met sorme boys goïng to 
a garden. The boys were carrying baskefs oƒ cakes. 
They paid homage to the Buddha but địa not ofJer theïr 


cakes. 
The Buddha said to his Bhikkhus, “Although these 
boys đĩd not oƒfjfer any oƒ the cakes, yet a Bhikkhu who 


will receive the cakes is coming close behind us. We 


will proceed only djier these boys have made their 
Oƒffering. ” 


154 


Thế Tôn không hê nghĩ xấu hoặc ghét ai nên Ngài 
nói như thế. Và Ngài ngôi dưới một cội cây cùng các 
tỳ-kheo. Khi các thanh niên thấy tôn giả Ca-diếp đi 
sau, lập tức sanh lòng kinh mến. Nỗi vui sướng tràn 
ngập toàn thân khi họ vừa tháy tôn giả. Họ đê giỏ bánh 
xuống, đảnh lễ tôn giả, xong dâng hết bánh cho Ngài: 
“Xin mời Ngài dùng bánh. ” 

Tôn giả nói: “Đức Thế Tôn và chư Tăng đang ngồi 
dưới gốc cây đẳng kia. Hãy đem bánh đến cúng 
dường. ” 

— Thưa váng, bạch tôn giải! 

Họ đi đến Phật và chư T, ăng dâng bánh. Đến lượt 
tôn giả, họ dâng bánh rồi đứng chờ một bên, đợi Ngài 
dùng xong họ đưa nước rửa fay. 

Các tỳ-kheo đều mích lòng, nói: “Mấy thanh niên 
này thiên vị khi cúng dường, họ chẳng dâng cúng lên 
Thế Tôn hoặc chư vị trưởng lão thượng thủ, mà chỉ 
cúng cho tôn giả Đại Ca-diếp. ” 

Phật bảo: “Này các tỳ-kheo, một t}-kheo như Đại 
Ca-diếp rất được trời người kính mến, đổi với vị như 
vậy họ rất hân hạnh được dáng cúng tứ sự. ” 

Và Ngài nói Pháp Cu trên. 

Giảng: 

Tại sao năm trăm thanh niên này không cúng bánh 
cho đức Phật mà cúng cho tôn giả Ca-diếp? Đó là do 
họ có duyên với tôn giả. 


155 


Ajler saying this, the Buddha and his Bhikkhus 
rested in the shade oƒ q tree. Just at that momenf 
Venerable Kassapa came along. The boys took a liking 
to hữm immediately, paid homage and oƒfJfered the cakes 
to him. 


Kassapa then advised the boys, “My teacher, the 
kxaltedl (One, is resting beneath a tree over there, 
accompamed by some Bhikkhus. Œo and make an 
oƒfering oƒ your cakes to him. ” 


The boys did as they were told. The Buddha 
accepted their oƒfjfering. kLater, some Bhikkhus 
remarked that the boys were showing ƒavorifism to 
Kassapa. 


The Buddha then explained, “Bhikkhus, all Bhikkhus 
who are like my son Kassapa are liked by both devas 
and men. Such Bhikkhus qlways receive the ƒour 
requisites Oƒ Bhikkhus. ” 


Commenfary: 


The young men did not offer the cakes to the 
Buddha, but Instead offered them to Venerable 
Kassapa because they had favorable Karmic 
connections with the Venerable. 


156 


Ngoài ra tôn giả Ca-diếp là một vị A-la-hán, cũng là 
bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri... nên rất xứng đáng 
được trời người cúng dường. 


Vấn đề cúng dường từ phẩm vật nhỏ như bánh trái 
đến đất đai chùa chiên thuộc về phước đức, vẫn là hữu 
lậu sanh diệt, như trong giai thoại sau. 


Vua Lương Võ Để hỏi tổ Đạt-ma: “Trẩấm in kinh, cất 
chùa và độ tăng có công đức chăng?” 


, 


Tổ đáp: “Không công đức. ` 


Tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn đã nói 
“Không thể đem phước đổi làm công đức. Công đức ở 
trong Pháp thân", không phải do tu phước mà được.” 


Trong công đức có công phu tu tập hướng về định, 
huệ. Trong khi bố thí cúng dường như in kinh, cất 
chùa, độ tăng là tập tu hạnh xả. Tuy nhiên tu xả đến 
mức rốt ráo, được “tam luân không tịch (người nhận, 
người cho và của cho là không)" sẽ đạt định phát huệ. 


Biết rằng mình không được công đức, chỗ tu hành 
chưa đạt nên Lương Võ Đề hỏi tiên: 





38 Chân tánh. 
157 


Apart from that, the Venerable Kassapa was an 
Arahat, a man worthy of worship and offerinngs by 
devas and human beings. 


All offerings, from small things like cakes to 
temples or property, gain merits, which are relative and 
Impermanent, as 1n the following story: 


Kmg Wu oƒ Lliang askedl the  Patriarch 
Bodhidharma: “l have been priniing the scriptures, 
building temples, and supporting monks. Nhat virtue 
have Ï achieved? ” 


- No virtue is achieved. 


In the Platform Sutra, Patriarch Hui-Neng said: 
*Merits can not be considered virtue achieved. Virtue 
is in the Dharma Body”, not the accummlation oƒ 
merifs. `" 


Virue 1mplies the practice of meditation and 
wIsdom, whereas printing scrIptures, building temples, 
and supporting monks are pracftlces of gIving, of 
sacrifice. However, 1Ý this practice could reach the 
ultimate level of “Three emptiness 1n ø1ving” (no ø1ver, 
no gIft, no reciplent), meditation and wIisdom can as 
well be achieved. 


Being aware that he had not gained any virtue, King 
Wu oƒ Liang again asked: 





3 True nature. 
158 


— Thánh để đệ nhất nghĩa là gì? 
Tổ: 

— Rông thênh không thánh. 

— Đối trầm là ai? 

— Không biết. 


Vua không hội. Tổ bèn rời nước Lương đến Ngụy. 


Thánh đề đệ nhất nghĩa là cứu cánh của Đạo, ngoài 
ngôn ngữ và siêu vượt phân biệt đối đãi. Rỗng thênh vì 
đây không phải đối tượng của sáu căn hay sáu thức. 
Không thánh vì không có thực thể cố định. 


“Đối trầm” rõ ràng là Tổ Đạt-ma, con người bằng 
xương bằng thịt. Nhưng Tổ đáp “không biết” vì Tổ 
không sống với con người bằng xương bằng thịt sanh 
diệt đó. Tổ sống với con người chân thật, bất sanh bất 
diệt. Đúng hơn con người chân thật mới chính là Tổ, và 
không nói ra lời được nên “không biết.” Lý trí và ý 
thức “không biết? được “chân diện mục) hay “gương 
mặt xưa nay” này, còn gọi là Pháp thân, chân tâm, Phật 
tánh, Thánh đề đệ nhất nghĩa. 


* 


159 


- Nhat is the meaning oƒ the Supreme Sacred 
Principle? 


- Vast emptiness, nothing holy. 
- Who is in ƒront oƒ1me? 
- Don † know. 


The King could not get to the proƒound meqning. 
The Patriarch then leƒt Liang ƒor Northern Wei. 


The Supreme Sacred Principle 1s the ultimate end of 
the Way, beyond words, beyond any discrimination. lt 
1S “Vvast emptiness” because 1t 1s not the obJect of six 
S€ñS€S OFr SIX consclousnesses. It 1s “nothing holy' 
because there 1s no fixed reality. 


Certainly, in front of the King was the Patriarch 
Bodhidharma 1n flesh and blood, but the Patrlarch 
replied “Don't know” because he lived with the 
Iimperishable true nature, not with his Impermanent 
body. That true nature 1s mmdeed the Patrlarch, who 
cannot be realized through words, hence the reply 
“Don't know.` Mind-consclousness can never realize 
this “true face” or “original face”, which 1s also called 
Dharma body, true mind, Buddha nature, Supreme 
Sacred Principle. 


160 


11. HIỆN TIÊN 


241. Không tụng làm nhớp kinh, 
Không đứng dậy, bẵn nhà 

Biếng nhác làm nhơ sắc 

Phóng dật uế người canh. 


242. Tà hạnh nhơ đàn bà 
Xan tham nhớp kẻ thí 

Ác pháp là vết nhơ 

Đời này và đời sau. 


Giảng: 


“Không tụng làm nhớp kinh”, nhưng nêu chỉ tụng 
đọc suông, thậm chí giảng nói mà chưa năm được chỗ 
rôt ráo của kinh vân chưa xong việc. 


Thiên sư Đức Sơn Tuyên Giảm thường giảng kinh 
Kim Cang Bát Nhã. Nghe thiển tông phương Nam 
thịnh hành, Sư bất bình khăn gói lên đường mang theo 
bộ Thanh Long Sở Sao, ra khỏi đất Thục, nhắm LỄ 
Dương tiến bước đề “ruông tận hang ô của chúng, diệt 
hết những giống ấy để đên ơn Phật. ” 


161 


11. HERE and NOW 


241. Oral teachings become corrupted when 
nof recited 
Homes are corrupfed by inacfivity 
Sloth corrupfs (physical) beauty 
Negligence corrupfs a guardian. 


242. Bad conduct ïs corrupfion ỉn a person 
Sfinginess, corrupfion ïn a giver. 
Evil traits corrupt people 

In both this world and the next. 


Commenfary: 


“Oral teachings become corrupted when not recited,` 
but 1f we only do chanting, or even preaching but are 
unable to grasp the ultimate meaning, our practice 1s 
not complete. 


Zen master Deshan Xuanjian used to teach the 
Diamond Sutra. Hearing that the Southern school oƒ 
Zen was ƒÏourishing, he objected to it and decided to go 
South, bringing with hữm the Qinglong commenfaries. 
He set out from Min, on the way to Liyang ín order to 
“drag the southern devils ƒfom their caves and 
exterminate their IÌk, and thus repay the kindness oƒ 
Buddha.” He came upon an old woman selling dim 
sum. 


162 


Trên đường Sư gặp một bà già bản bảnh, xin mua ít 
bánh điểm tâm. Bà chỉ gảnh của Sư hỏi: 

— Gói ấy là sách vở gì? 

Sư: 

— Thanh Long Sở Sao. 

— Thầy thường giảng kinh gì? 

— Kim Kim Cang. 

— Tôi có một câu hỏi, nếu thầy đáp được xin cúng 
dường bánh điểm tâm, bằng đáp chẳng được mời thầy 
đi nơi khác. 

Sư đồng ý. Bà hỏi: 

— Kinh Kim Cang nói quá khứ tâm bất khả đắc, hiện 
tại tâm bắt khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, xin hỏi 
thượng tọa điểm tâm nào? 


Sư không đáp được, bèn hỏi đường đến Long Đàm. 


Cùng nghĩa với câu “Quá khứ tâm bât khả đặc, hiện 


tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc” trong Pháp 
Cú câu: 


348. Bỏ quá, hiện, vị lai 
Đến bờ kia cuộc đời 

Ý giải thoát tất cả 

Chớ vướng lại sanh già. 


163 


Sfopping to rest, Deshan bought a small meal. The 
old woman poimted at his bundle and asked, “What sỉ 
1£?” 

Deshan replied “The are the (Oinglong 


Là 


COTHT"CHÍđFTIG€S. ` 


The old woman said, “What Sutra do they expound 
on?” 


Deshan said, “The Diamond Sutra ” 


Then the old woman said, “l have a question ƒor 
you. ý you answer it right then lll donate the 
dumpling to you. ]ƒ you can † answer ï† yoW tusf go 
elsewhere. In the Diamond Sutra if says: The byøone 
mìnd can be aftained, the present mind can be 
attained; the ƒuture mỉnd can 1 be aftained. Ì want to 
know, mmonk, what mỉnd are you revedling now2 ” 


Deshan was speechless He then went fo see 
LongtaHm. 


The same meaning as “The bygone mind can”t be 
attained; the present mind can”t be attained; the future 
mind can't be attained,” 1s expressed 1n another 
Dhammapada verse. 


348Let øo of the pasf, Let øo of the future, 
Let øo of the present. 

Gone beyond becoming, 

With the mỉnd released ïn every way, 

You do not again undergo birth and old aøe. 


164 


Quá khứ qua rồi, vị lai chưa đến nên tâm “bất khả 
đắc” tức không nắm được. Nhưng tại sao hiện tại tâm 
vẫn không năm được? Hiện tại trong Pháp Cú 348 là 
sau quá khứ và trước vị lai, tức còn kẹt trong thời gian. 
Hiện tại vẫn đang trôi chảy, không đứng lại một chỗ. 
Vừa nói bây giờ là Ig47?10”ˆ thì kim đồng hồ đã qua 
khỏi 10°”. Vì vậy nếu sống với quá khứ đã qua, hoặc 
tương lai chưa đến, có nghĩa ta sống trong mộng tưởng, 
không thực tế. Hoặc ta sống với hiện tại đang vô 
thường biến dịch có nghĩa ta bị vô thường huyễn hóa 
chi phối. Cả hai thái độ sống trên đều mang đến đau 
khổ. 

Cái mà lúc nào cũng ràng ràng trước mắt không lệ 
thuộc vào thời gian — quá khứ, hiện tại, vị lai — trong 
nhà thiền gọi là hiện tiền, ngay bây giờ và ngay tại đây 
(now and here). Tuy chuyển dịch nhưng luôn hiện hữu 
trước mắt nên gọi là thực tại bất biến. Chính sự hiện 
hữu thường hằng nảy khi: 


Ván Môn dạy chúng: “Ngày mười lăm vỀ trước 
chăng hỏi ông, ngày mười lăm về sau nói cho một câu 
xem?” 


Không ai đáp được. 
Sư tự đáp: “Môi ngày đêu là ngày tối. ” 


165 


The past 1s already gone, the future has yet to come, 
hence “can”t be attained”, which means unable to be 
perceived. But why “the present mind cant be 
attained”? The present 1n this Dhammapada 1s what 1s 
after the past and before the future, which 1s stil 
caught in the notion of time. The present 1s always 
flowing, never stands still. When we look at the watch 
and say: I: 47 and 10 seconds PM, the watch hand has 
already moved beyond I0. As a result, If we live 1n the 
bygone past or 1m the future not yet arrived, we are 
living In a dream, not In the reality. If we live 1n the 
present, not recognizing that 1t 1s Impermanent and 
changing, we wilÏ experience suffering. 


What 1s always “obvIous 1n front of your eyes,` nof 
dependent upon time - past, present, future - 1s what 
Zen calls “the here and now." ObJects of our attention 
may change but what exIsts here and now 1n front of 
our eyes 1s called “unchanging reality”. It 1s 1llustrated 
1n the following conversation: 


Yun-men taught the monastics: “Fƒleen years ago Ï 
didn † ask you any question, flfleen years aƒlerwards, 
say a word!” 


NobodVy could respond. 
He answered himselƒ: “FEvery day ¡s a good day. ” 


166 


Chữ tốt ở đây không phải là đối đãi với xấu, mà là 
cái như thị của các pháp, cái hiện tiền. Mỗi ngày mặt 
trời lên có mưa có năng. Cây cỏ tốt tươi rồi héo tàn, 
bốn mùa thay đổi không có gì là đẹp không có gì là 
xấu. Trời đất luôn vận hành như thế từ muôn thuở. Chỉ 
có tâm ta khởi vọng tưởng điên đảo phân biệt sinh ra 
vui buôn tốt xấu, từ đó đau khô. 


Cái hiện tiên này không lệ thuộc vào không gian và 
thời gian nên còn gọi là vô sở trụ. Người nào thâu được 
chô này mới xong viỆc. 


Và chúng ta sẽ được vậy như người xưa: 


Thu ăn măng trúc đông ăn giả 


Xuân tăm hồ sen hạ tăm ao. 


x 


167 


The word “good” here 1s not the opposite of “bad”, 
but the “suchness” of every thing, the here and now. 
Every day, the sun rises, sometimmes Ifs raIny, 
sometimes sunny. Plants flourish then perish, the 
rotating cycle of four seasons; nothing 1s ugly, nothing 
beautiful. In that way, the universe operates fÍOrever. 
Only our mind has been creating so many different 


false Ideas, good/bad, happy/unhappy followed by 
sufferings. 


This “here and now, not depending on time or 
space, 1s called unabiding. Any one who can realize 
this has attained the ultimate. 


If only we can live like people 1m the old days: 


Eat bamboo shoofs in Autumn, ben sproufs ïn 
Winter 


Bathe in the lotus lake in Spring, other ponds in 
SHIMMGFT. 


168 


12. TÂM BÌNH THƯỜNG 


277Tất cả hành vô thường 
Với Tuệ, quán thấy vậy 
Đau khô được nhàm chán 
Đây con đường thanh tịnh. 


278Tắt cả hành khỗ đau 
Với Tuệ, quán thấy vậy 
Đau khổ được nhàm chán 
Đây con đường thanh tịnh. 


279 Tắt cả pháp vô ngã 
Với Tuệ, quán thấy vậy 
Đau khổ được nhàm chán 
Đây con đường thanh tịnh. 


Giảng: 

Ba Pháp Cú trên nói về tam pháp ấn: vô thường-khổ- 
vô ngã. Hệ Đại thừa có thêm Không nên gọi là tứ pháp 
ấn. Cả bốn pháp ấn đều liên hệ với nhau không tách 
rời. Trong vô thường có khổ, vô ngã, không và ngược 
lại. Vì mọi vật biến dịch không có định nên vô thường. 
Vì vô thường nên khổ. Vì mọi vật không có thực thể 
gọi là ngã, nên vô ngã. 


169 


12.EVERYDAY MIND 


277 AlI created things are impermanent 

Seeing this with insipht, 

One becomes disenchanted with suffcering 
This is the path to pure wisdom. 


278 All created things are suffering 

Seeing this with insipht, 

One becomes disenchanted with suffcering 
This is the path to pure wisdom. 


279 All thỉngs are nof-self 

Seeing this with insight 

One becomes disenchanted with suffcering 
This is the path to pure wisdom. 


Commenfary: 


The three above Dhammapadas are about the Three 
Dharma Seals: Impermanence, Suffering, Non-self. 
The Mahayana tradiion adds Emptiness, hence the 
Four Dharma Seals. The four Dharma seals are Inter- 
related and 1nseparable. There are suffering, non-self 
and emptiness within Impermanence; and vice versa. 
Everything 1s transient, not fixed, hence Impermanent. 
Impermanence brings suffering. There 1s no entity 
called “self”, hence non-self: 


170 


Sở dĩ vô thường, vô ngã vì tự tánh các pháp là 
không. Vậy làm thế nào để không bị vô thường chỉ 
phối? 


Tập khí nhiều đời khiến chúng ta luôn loạn động, 
nghĩ đông nghĩ tây. Từ tạp niệm lăng xăng, ta qui về 
một mối duy nhất như đếm hoặc theo dõi hơi thở (tu 
trong tịnh), hoặc làm việc gì tập trung vào việc đó 
không để cho ý niệm vọng tưởng khác xen vảo (tu 
trong động). Được như thế gọi là nhất niệm hoặc nhất 
tâm. Đến một lúc nào đó buông luôn cái nhất niệm đó, 
quét sạch mọi vọng tưởng từ thô đến tế tức thấy cảnh 
không. Rồi thấy ngã không. Lúc đó là vô niệm, đạt 
được cái không, tức trở về cái thể, một trạng thái theo 
thuật ngữ gọi là bình đăng tuyệt đối. 


Sau đó hành giả trở lại cuộc sông hằng ngày tương 
đối giữa muôn cái có theo đúng tinh thần Bát Nhã Tâm 
Kinh “sắc tức là không, không tức là sắc.” Những hiện 
tượng giả lập ở thế gian vẫn còn nguyên, chúng ta chỉ 
đổi cái nhìn và cách sống của mình, không chấp những 
hiện tượng đó là thật có. Làm việc gì biết việc đó, 
nhưng luôn cắm rễ trong cái không nên không bị trần 
cảnh chỉ phối khiến mình đau khổ. 


171 


Things are impermanent and non-self because theIr 
true nature 1s empty. In this case, how can we become 
unaffected by Impermanence? 


Our habitual tendency, accumulated from many 
previous lives, makes us agifated, our thoughfs 
wandering endlessly. We should channel all our 
đisordered thoughts to one sole point, such as counting 
or following our breath (practice within Inactivity, on 
the cushion); or concentrate on what we are doing, not 
allowing other wandering thoughts to mterfere 
(practice amidst motion, within activity). To arrive at 
this staøe 1s to achieve one-pointedness. At some poInf 
in medifation, we will let go of even this one- 
poIrntedness and erase all wandering thoughts - from 
øross fo subtle - to realize emptiness. Then self 1s 
empty. That stage 1s freedom from thought, realizing 
emptfiness, refurning to the essence, a state which 1s 
called absolute universal nature. 


Afterwards, the practitoner goes back to his relative 
everyday life amidst the myrilads of “things which 
exIst, strictly following the spirit of the PraJna 
Paramtta Sutra: “Form does not differ from 
emptiness.` All the transient phenomena 1n the world 
are sfIll there. We only transform our poInt of view 
and our way of life, never falsely believing that these 
things are real..  We are aware of everything we are 
doing, but being deeply rooted In emptiness, hence 
unaffected by worldly things, we do not suffer. 


172 


Chưa đạt được lý sắc không này, dù tu như thế nào 
vẫn là vọng tưởng điên đảo. Khi dứt hết vọng tưởng 
điên đảo, trở về cái bình thường, ngay đó là đạo, như 
đối đáp giữa Nam Tuyền và Triệu Châu sau đây: 


Triệu Châu hỏi Nam Tuyển: 

~ Thế nào là đạo? 

Nam Tuyên đáp: 

— Tâm bình thường là đạo. 

— Lại có thể nhằm tiễn đến chăng? 

— Nghĩ nhằm tiến đến là trái. 

— Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo? 


— Đạo chẳng thuộc biết và chẳng biết. Biết là vọng 
giác, không biết là vô ký. Nếu thật đại đạo thì chẳng 
nghỉ, ví như hư không thênh thang rồng rang đâu thể 
gắng nói phải trái. 


Ngay câu nói này Triệu Châu ngộ lý. 


Như vậy ở đây cái biết có suy nghĩ là vọng thức, 
không biết là vô ký, cả hai đều chưa phải đạo. Khi nào 
đạt đạo thì hết nghi chỗ này. 


173 


So long as we haven't realized the relation between 
form and emptiness, we are still caught in our unreal 
and wandering thoughts. When we are no longer stuck 
in these, we go back to our everyday mind, which 1s 
the Way, as 1n the following conversatlon between 
Nanquan Puyuan and Zhaozhou Congshen: 


One day, Zhaozhou asked Nanguan, “What is the 
Way?” 


Nanquan said, “Everyday mỉnd ¡s the Way. ” 
Zhaozhou said, “Does ï† have a đisposifion? ” 


Nanguan said, “|ƒ¡t has the slighfest intention, then 
if is crooked. ” 


Zhaozhou said, “When a person has no đisposifion, 
then how can he know that this ¡is the Way?” 


Namguan sail “lhe May ¡is not subject to 
kuowledge, nor is it subject to no-knowledge. 
Knowledge ¡is delusive. No-knowledge is nihilistic. 
When the uncontrived Way is really qttained, ït is like 
gørcat emptiness, vast and expansive. So how could 
there be baneƒul right and wrong? ” 


AI these words, Zhaozhou was awakened. 


The knowledge fÍom mind-consclousness 1s 
distorted knowledge, to be unaware of everything 1s 
Ienorance; neither one 1s the Way. As soon as we 
realize the Way, there 1s no longer any confusion. 


174 


Tuy nhiên Nam Tuyền đã hé mở cho chúng ta thấy, 
đó là cái không thênh thang rỗng rang. Từ cái không 
rỗng rang này (tịch), đứt bặt suy nghĩ, nhưng vẫn tỉnh 
giác thì cái biết tỉnh giác này là trí huệ (chiếu). Tịch và 
chiếu vẫn là tâm bình thường trong đời sống hằng 
ngày. 

Điều này được thể hiện rõ ràng trong thái độ và hành 
động của đức Phật ở phần mở đầu kinh Kim Cang. 


Nguyên do của Pháp hội 

Tôi nghe như vầy: Một hôm đức Phật ở nước Xá-vệ 
tại rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc cùng với 
chúng đại t)-kheo là 1250 vị. Khi ấy gần đến giờ thọ 
trai của đức Thể Tôn, Ngài đắp y mang bát vàng vào 
đại thành Xá-vệ khát thực. Trong thành ấy, Ngài theo 
thứ lớp khất thực xong trở về nơi chúng ở. Thọ trai 
xong, Ngài dẹp y bát, rửa chân rồi trải tòa ngồi. 


Trong cuộc sống tuy chúng ta cũng mặc áo ăn cơm, 
thấy như là giống Phật, nhưng thật ra không phải, vì 
thân làm một việc mà tâm nghĩ việc khác, thân đang ở 
đây mà tâm dong ruỗi đâu đâu. 


175 


However, Nanquan expressed for us the spaclous, 
Inmense emptiness of the Way. From this very 
emptiness (silence), all thoughts are terminated, but we 
are still completely aware; that one-pointed sftate 1s 
wIsdom (illumination). That silence and 1llumination 
are everyday mind. 


The matter has been clearly 1llustrated 1n the 
behavior and actions ofthe Buddha 1m the beginning of 
the Diamond Sutra: 


The Reason ƒor the Teaching Assembly 


Thus l have heard: At one time, Buddha was in the 
counfryside oƒ Sravasfi, at the ŒGrove oƒ`Jeta donated 
by Sudafa, together with a crowd of I,250 great 
mendicants. Át that time the World Honored One put 
on an oufter robe at mealtime, took a bowl, and wenf 
imto the city oƒ Sravastfi and begged ƒor ƒood ïn the city. 
Afier begging from house to house, he returned to hs 
original place. Afler eating his meal, he put away the 
robe and the bowl. Wfashing his ƒeet, he spread out a 
mat and sat. 


In our lie we do the same, eating a meal and 
wearing clothes, which looks similar to what the 
Buddha was dong, but Indeed 1t 1s not, because we are 
doIng one thing and our mind 1s thinking about another 
matter. The body 1s here, but the mind 1s wandering 
somewhere else. 


176 


Thiền sư Vô Môn Huệ Khai đã tụng về tâm bình 


Zen master Wumen Huikal had a verse about the 
thường: 


everyday mind: 
Xuân đến trăm hoa, thu sảng trăng 
Hạ về gió mát, đông tuyết băng 
Tâm nhàn vô sự, không lo nghĩ 

Ay thời tiết tốt chỗn trần gian. 


The spring JÏowers, the IOO' ïH qufumn, 
The cold breezes oƒ summer, the WiHfer 'S S1OV? 
ƒ idle concerns đo not cloud the mìnd, 


This is man s happiesf seasoHn. 


* * 


177 178 


13. HẠNH NHÂN NHỤC 


320. Ta như voi giữa trận 
Hứng chịu cung tên rơi 

Chịu đựng mọi phỉ báng 

Ác giới rất nhiều người. 

a1, Voi luyện, đưa dự hội 
Ngựa luyện được vua cưỡi 

Người luyện bậc cao tột 

Chịu đựng mọi phỉ báng. 


Câu chuyện xảy ra khi đức Thế Tôn ở Kỳ Viên, 
trong trường hợp của chính Ngài. 


Trong truyện tích Pháp Cu 21, 22, 23 đã đê cập đến 
trường hợp cô con gái Bả-la-môn Magandiyà bị Phật 
từ chối, khiến cô bị chạm tự ái nặng. Khi trở thành 
hoàng hậu, cô quyết tâm trả thù Phật, tung tiền mướn 
những người hạ tiện đi theo chửi mắng đức Phật khi 
Ngài và A-nan vào thành khát thực. 


Tôn giả A-nan nghe những lời lăng mạ, liên bạch 
Phật xin đi nơi khác. Nhưng Phật từ chối và bảo: “Nếu 
như đến nơi khác cũng bị mắng chửi? Này A-nam! 
Chủng ta không nên làm như thể. Bất cứ nơi nào có 
rắc rối, phiên não nổi lên, nhất là đối với một người vô 
lội. 


179 


13. THE PRACTICE of TOLERANCE 


320. As an elephant in batfle 
Endures an arrow shot from a bow, 
So will I endure verbal abuse; 
Many people, indeed, lack virtue. 


321. The tamed elephant ïs the one 
They take info a crowd. 

The tamed elephant ïs the one 

The king mounts. 

Best among humans is the tamed person 
Who endures verbal abuse. 


This story happened to the Buddha when he was 1n 
Jetavana: 


Magandiya, who bore a personal grudge against the 
Buddha, became one oƒ the three queens oƒ. King 
Udena. When Míagandiya heard that the Buddha had 
come to Kosambi, she hired some villains to qccost the 
Enlightened One when he entered the city on an aÌms 
round. These vilains ƒolowed the Buddha and 
criticized him. Hearing those abusive wordas, Venerable 
Ananda pleaded with him to leave the town and go to 
another place. But he reƒused and said, “Ìn another 
town also we mmighf be criticized and iït is not practical 
fO move ouf every time one is aqccused, especially when 
One ¡is innocenf! 


180 


“Chúng ta nên ở lại đó cho đến khi lắng dịu hẳn. 
Này A-nan! Ta như con voi đã ra trận, và ở giữa trận 
hứng chịu tên bay từ bốn phía. Bồn phận ta phải nhân 
nại nghe những lời ác độc thối ra. ” 


Giảng: 

Loài voi ngựa đều cần phải luyện mới sử dụng được, 
và người tu cũng phải luyện tập, tự điêu phục trong sự 
phỉ báng mới thành bậc tôi thượng. 


Trong cuộc đời không thể nào không có sự phi báng, 
vu cáo, vấn đề là thái độ của chúng ta đối phó như thế 
nào, tỉnh hay mê. Nếu ta xem lời mắng chửi là thật, tức 
tai nghe tiếng chạy theo, sáu căn chạy theo sáu trần là 
mê, ngược lại không chạy theo là tỉnh. Vì thế nhà thiền 
thường dùng âm thanh, tiếng gọi hoặc la mắng để khai 
ngộ. 


Thiên Sư Huệ Nam (1002-1069) ở Hoàng Long khai 
tổ hệ phái Hoàng Long. Sư họ Chương tên Huệ Nam ở 
Ngọc Sơn Tín Châu. Năm mười một tuổi, Sư theo thầy 
Trí Loan ở Viện Định xuất gia. Về sau Sư đến tham học 
với Từ Minh. 

Một hôm Sư vào thất Từ Minh. Từ Minh bảo: 


181 


SH is befter to solve a problem ïn a place when ïf 
arises. Ï am like an elephant in a battlefield, who 
patiemly withstands the arrows that come from all 
quarters. Ìl also will bear pafiently the qbuses that 
come ƒrom the people. ” 


Commenfary: 


Elephants or horses all need to be trained to be put to 
good use. Practitioners also need to be trained, to be 
self-disciplined amidst abuses 1n order to reach the 
ultimate stage. 


In life, 1s Impossible not to experlence crificilsm 
and slandering. The Important point for us 1s how to 
face 1t. Are we wide-alert or are we completely caught 
up 1n 1f2 If we see those harsh words as real, which 
means ears running after sounds, six organs running 
after six obJects, we are deluded. On the contrary, 1n 
not running after these things, we are awake. Therefore 
Zen always uses sounds, calls or scoldings to shake up 
the student”s mind and open 1t to enlightenment. 


Zen Master Huang-long Hui-nan (1002-1069) was 
the ƒounder oƒ the Huang-long branch oƒ Lin-]i Zen. 
Hs secular surname was Chung ffom Xin-zhou. Át the 
age oƒ eleven, he studied Zen with Le-tan Cheng-gong. 
Later, he went to study with Tzu-ming Shi-shuang. 


When Huang-long visited Shi-shuang in his abbof 's 
room, Shi-shuang said: 


182 


“Thơ kỷ học thiên Vân Môn ấắt được yếu chỉ ấy. Như 
Ván Môn nói: "Tha Động Sơn ba gậy, ` Động Sơn khi 
ấy bị đánh hay chẳng bị đánh?” 

Sư thưa: “Bị đánh. ” 

Từ Minh nghiêm nghị bảo: "Nghe tiếng ba gậy liễn 
cho là bị ăn gậy. Vậy ông từ sáng đến chiếu nghe chỉm 
kêu trồng đánh, tiếng chuông tiếng bảng... cũng nên ăn 
ba gậy. Ăn gậy đến lúc nào mới thôi?” 


Sư bèn thắp hương lễ bái xong. 
Từ Minh về sau hỏi: “Triệu Châu nói 'Bà già ở Đài 
Sơn bị ta khám phá, ` thứ chỉ ra chô khảm phá xem?” 


Sư mặt nóng hực và mô hôi xuất hạn, không biết đáp 
thê nào. 


Hôm sau, Sư lại vào thất, bị Từ Minh măng Chửi. Sư 
hô thẹn, nhìn những người hai bên nói: “Măng chửi 
đáu phải qui củ từ bi thí pháp!” 


Từ Minh cười nói: “Đó là măng chửi sao?” 


Ngay câu này, Sư đại ngộ. 


Hoàng Long hồ thẹn vì bị mắng chửi và đuôi ra. Đây 
cũng là chỗ bề tắc đường cùng. 


183 


“Cheng-gong studied Yun-men s Zen, so he must 
transcend Yun-men s teaching. When Yun-men spared 
Tung-shan Shou-chu three blows with the stdf, did 
Tung-shan suƒJer the blows or not? ” 


Huang-long said: “He suƒffered the blows. ” 
Shi-shuang said jiercely: “From morning ti nighf 


the magpies cry and the crows caw, all oƒ them ïn 
response to the blows they ve suƒJered. ” 


Shi-shuang then sat in a cross-legøed position, and 
Huang-long lit incense and bowed to hìm. 


Shi-shuang later asked: “Zhao-zhou said, “The old 
lady of MI. Tai is sirange. ` Ï]Ï go investigate ƒor you. ” 
But where was the place he investigated her? 


Huang-long sweated proƒusely but couldn 1 answer. 


The next day, Huang-long went to Shi-shuang s 
room qgain. Shi-shuang beratedl him unceasingl. 
Huang-long said- “Ìs cursing q compassionafe Way oƒ 
carrying out the teaching? ” 


Shi-shuang replied- “ls it reqlly cursing?” 


Hearng this verwy sentence, Huang-long was 
enlightened. 


Huang-long felt ashamed when he was berated and 
kicked out. This was indeed an Impasse. 


184 


Trong tâm trạng cùng cực khốn đốn vì tiếng mắng 
chửi — tất nhiên Hoàng Long xem lời mắng chửi là thật 
— Từ Minh cười nói: “Đó là mắng chửi sao?” Ngay câu 
này Hoàng Long đại ngộ vì nhận ra lời mắng chửi 
không thật, và sau đó làm bài tụng về Triệu Châu khám 
phá bà lão. 


Đối với người phi báng, tuy hung đữ như thế họ vẫn 
có khả năng chứng quả, bởi lẽ họ đồng với chúng ta 
đều có Phật tánh. Như vậy thái độ của chúng ta, người 
biết tu, sẽ không thù hằn người phi báng mắng chửi 
mình, trái lại ta vẫn mở lòng thương yêu. 


Lời Phật bảo A-nan gồm ba điều đối với bản thân 
đức Phật là: 


— Ta như vol đã ra trận. 
- Hứng chịu tên bay từ bốn phía. 
— Bồn phận ta phải nhẫn nại nghe lời ác độc. 


Vậy thái độ sống chân chánh giữa trần gian phải như 
thê nào? Đôi đáp sau có thê chỉ ra cho chúng ta: 


Tăng hỏi Ván Môn: 
— Thê nào là trán trần tam-muội? 
Vân Môn đáp: 


— Cơm trong bát, nước trong thùng. 


185 


While his mind was still in utmost misery from these 
abuses - of course to Huang-long these words were real 
- then Shi-shuang replied, “Is 1t really cursing?” and 
Huang-long was enlightened, realizing that all the 
harsh words were not real. Afterwards, he wrote a 


poem about the story of Zhao-zhou 1nvestigating the 
old lady. 


Those people who use harsh words to us, no matter 
how abusive, do have the potential of enlightenment, 
because they do have the Buddha nature like us. As 
practitioners, we should never feel hostile towards 
them. Ôn the contrary, we should have compassion for 
them. 


The Buddha said to Ananda three things about 
himself: 


- lam as an elephant 1n battle 
- Iendure arrow shots from four directions 
- Iendure verbal abuse. 


So what 1s the right attitude 1n life? The following 
COnversation øIves an example: 


A monk asked Yun-men: 
- What is the Samadhi in daily acfivities? 
Yun-men replied: 


- Nice in the bowl, water In the bucRet. 


186 


Tam-muội là chánh định, nhất niệm. Trần trần tam- 
muội là sống nhất niệm giữa trần gian thế tục. Khi 
nhận ra những lời phỉ báng ác độc chỉ là thường tình, 
chăng khác nào “cơm trong bát, nước trong thùng”, thì 
mọi nghịch cảnh chướng duyên trong cuộc đời sẽ 
không chi phối được ta, không làm ta phiền não. Đây 
gọi là tu hạnh nhẫn nhục. 


Nếu trong sở làm ta nhường nhịn hoặc nhịn nhục cấp 
trên vì bảo vệ việc làm, địa vị, tức là vì danh lợi cho 
mình. Đó chưa phải nhẫn nhục vì có động cơ, mục 
đích, nhất là trong lòng vẫn cảm thấy bất an khó chịu. 


Hạnh nhẫn nhục là tâm ta vẫn an vui dù gặp nghịch 
cảnh chướng duyên. Sự nhường nhịn hoặc nhịn nhục 
ban đầu có thể chuyền thành hạnh nhẫn nhục, nếu ta 
kịp thời buông bỏ lòng uất ức sân hận đó. Ta thấy được 
đó là giả, vì thể tánh là không, không cần phân tích lý 
luận. 


187 


Samadhi 1s one-pointedness. To live in SamadhI 1n 
daily activifles 1s to live with one-pointedness amidst 
worldly things. When realizing that harsh verbal abuses 
are normal, as common as “rIce 1n the bowl, water In 
the bucket,” then all the adversity 1n life can not put us 
off, or bring suffering to us. Thịs 1s called the Practice 
of Tolerance. 


In the office, 1ƒ we are patient or tolerant towards our 
bosses 1n order to protect our job, or our position, 
which means for our own benefif, it Is not yet ftrue 
tolerance, because we have a motive, especially 1f we 
always feel unhappy or uneasy 1nside. 


True tolerance 1s when our mind 1s always happy 
even amidst adversity. Our Initial state of mind of 
anger or false tolerance can be transformed Into true 
tolerance If we can let go of our feeling of anger or 
resentment Iimmediately. We know that everything 1s 
not real, 1fs true nafure 1s emptfy. Ït 1s not necessary to 
analyze or contemplate. 


188 


14. HẠNH ĐỘC CƯ 


302. Vui hạnh xuất gia, khó 

Tại gia sinh hoạt, khó 

Sống bạn không đồng, khổ 

Trôi lăn luân hồi, khố. 

Vậy chớ sống luân hồi, 

Chớ chạy theo đau khổ. 

305. Ai ngồi nằm một mình, 

Độc cư không buồn chán 

Tự điều phục một mình 

Sống thoải mái rừng sâu. 

Một ông hoàng dòng Bạt- -kỳ xuất gia làm sa-mÔH. 
Thấy sđ- môn vương giả này sống ẩn cư trong một khu 
rừng gắn thành T)ỳ-xá-Ìy. Lúc đó vào ngày trăng tròn 
tháng KaHika, toàn thể phố xá thành Tỳ-xá-Ìy treo cờ 
kết lọng, tưng bừng tổ chức hội hè. Dạ hội kéo dài tận 
đêm. Nghe tiếng xôn xao, tiếng trống tiếng nhạc, kèn 
và đàn lục huyễn từ thành Tỳ-xá-ly vọng lại, thầy nổi 
cơn sâu muỘN, buôn khóc rên rỉ. Thầy đến ngôi trên 
ghế nghĩ về thân phận mình, “thiểu hội hè, thiếu cả 
quân áo trang sức, như khúc gỗ bị ném bỏ trong rừng, 
tự nhủ: “Có ai bắt hạnh hơn ta không?” 


Một vị lâm thân ở khu rừng ấy biết được muốn 
khuyên khích thấy, liên nói kệ: 


“Ngài cô đơn trong rừng, 
Như khúc cây bị bỏ. 


189 


14. THE PRACTICE of DWELLING ALONE 


302. Going forth (into homelessness) 

is difficult- it ”s hard to enjoy. 

Houschold life is difficulf- is painful. 
Living with discordant people is suffering. 
A traveler is subject to suffering, 

So donˆt be a traveler 

And don't be subject to suffering. 


305. Sitting alone, resting alone, walking alone, 
Unfiring and alone, 

Whoever has tamed oneself 

WIII find delight in the forest. 


On the night oƒ the full moon day oƒ Kattika, the 
peoDle oƒ. Vesali celebrated the ƒestval oƒ the 
constellations on a grand scaqle. The whole cify was lif 
up and the residents enjoyed themselves by singing, 
dancing etc... Ás he looked towards the city, standing 
alone in the monastery, a Bhikkhu ƒelt lonely and 
dissafisfied with his lot. Soflly, he murmured to himsef, 
There can be no one whose lof is worse than mỉne. ` 


AL that instant, the guardian spirit oƒ the wood 
appeared to him and said, 


“Cïify people qÌso envy 
the lot oƒthose who live in the woodas. 


190 


Như kẻ đọa địa ngục 
Nhiêu người tước được thê, 
Ganh người ở thiên đàng. ” 


Vị sa-môn nghe kệ, ngày hôm sau đến chỗ đức Phật, 
đánh lễ và cung kính ngôi một bên. Phật đã biết trước, 
và muốn nói cho thây biết đây đủ về khổ đau của đời 
sống thế gian. Và Phật đọc Pháp Cú 302. 


Giảng: 

VỊ sa-môn trong chuyện đáng lý phải hạnh phúc vì 
đã rời bỏ cuộc sống thế tục, lui vào rừng độc cư. 
Nhưng vì tập khí chưa sạch, chưa nễm được Pháp vị 
giải thoát nên ông không an vui. Trong khi ông Bàng 
Uấn, một cư sĩ tại gia nhưng tu tập theo thiền tăng, 
nêm được thiên vị an lạc. 


Bàng Uẩn người huyện Hành Dương, Xung Châu tự 
là Đạo Huyền, gia thể chuyên nghiệp Nho, đời sống rất 
thanh đạm, hiểu ngộ ít phần trần lao, quyết chí giải 
thoái. 

Đời Đường niên hiệu Trinh Nguyên năm đầu (785 
T.L), ông đến yết kiến hòa thượng Thạch Đâu, hỏi: 
“Chẳng cùng muôn pháp làm bạn'Š là người gì?” 





38 Chấp dính. 
191 


As those beings in hell 
envy a lot oƒ the beings oƒ the deva worid. ” 


The Bhikkhu realized the truth oƒ those words and 
regretted that he had thought so litfle oƒ the lot oƒ a 
Bhikkhu. Early in the morning, the Bhikkhu went to the 
Buddha and he was admonished to rơflect on the 
ƒ/leeting nature oƒ the worldly le. The Buddha also 
pointed out the unsafisfactoriness im the lives oƒ all 
beings. 


Commenfary: 


The Bhikkhu mm verse 302 dịd not feel happy leaving 
worldly life behind, to dwell alone In the forest. HiIs 
habitual tendency was still strong, he was unable to 
feel the taste of true deliverance, and hence he felt 
unhappy. Whereas Pˆang-yun, verse 305, was a lay 
person who had practiced Zen Buddhism and tasted the 
true happIness of Zen. 


Páangyun was borm ¡in Heng-vang, ƒfom a 
Conƒucian ƒamily; his nickname ¡is 'Way Mystery.` He 
is kuown fo have earned a meager livelihood. Having 
partly realizedl the May, he became committed to 
liberating hữmself. In 785, he visited the great Zen 
Master Shih-tou and asked: “Who ¡is the man who 
doesn 1 make friends with” the ten thousand dharmas 
(phenomena)? ” 





39 Be attached. 
192 


Thạch Đầu lấy tay bụm miệng ông. Ông bồng nhiên 
tỉnh ngộ. 

Bàng Uấn khởi hỏi “Chăng cùng muôn pháp làm 
bạn” là đã làm bạn với muôn pháp. Thạch Đầu bụm 
miệng ông để cắt đứt dòng vận hành của niệm tưởng 
nên ông chợt tỉnh, nhưng chưa nhận ra chỗ rốt ráo. 


Một hôm Thạch Đầu hỏi: 

— Từ ngày ông thấy lão tăng đến nay hằng ngày ông 
làm việc gì? 

Ông thưa: 

— Nếu hỏi việc làm hằng ngày tức không có chỗ mở 
miệng. 

Và ông liên trình một bài kệ: 

Hằng ngày không việc khác 

Chỉ tôi tự biết hay 

Vát vật chăng bỏ láy 

Chó chồ nào trái bày 

Đỏ tia“? gì làm hiệu 

Núi gò”! bặt trần ai 

Thân thông cùng diệu dụng 

Gảnh nước bứa củi tài. 





^0 Sắc phục của viên chức cao cấp. 
#1 Mọi nơi. 
193 


Shih-ftou coveredl Pang-yun s mouth with hís 
hands. In a flash he realizedl 


When P”ang-yun asked: “Who 1s the man who 
doesn”t make friends with the ten thousand dharmas?” 
he was already attached to the ten thousand dharmas. 
Master Shih-tou covered his mouth in order to cut 
short the whole process of thinking, whereupon Pˆang- 
yun was awakened but he was not yet fully 
enlightened. 


One day Shih-t ou said to P ang-Vun: - Since seeing 
me, what have your daily activities been? 


Pang-yun replied: - When you ask about my daily 
acfivities, Ï can † opDen my mouth. 


Whereupon, P ang-yun oƒfJered this verse: 


My daily acHVviies are not unusual, 
Tm just in harmony with them. 
Grasping nothing, discarding nothing, 
Tn every place there s no hindrance, no coHffict. 
Who assigns the ranks oƒvermilion and purple?2 
The hills' and mountains “` last speck oŸ dust is 
exfinguished. 
Supernatural power and marvelous acfiVify- 


Drawing wafter and carrying firewood. 





42 The color of clothing worn by high governmernt officials. 
#3 Everywhere. 
194 


Thạch Đầu hứa khả, bảo: 

— Ông làm cư sĩ hay làm xuất gia? 

Ông thưa: 

— Xin cho con theo sở nguyện không cạo tóc xuất 
gia. 

Vẻ sau ông đến tham vấn Mã Tổ, hỏi: 

— Chẳng cùng muôn pháp làm bạn là người gì? 

Mã Tổ bảo: 


— Đợi ông uống một ngụm hết nước Giang Tây, ta sẽ 


HÓI VỚI Ông. 


Ngay câu nói này, ông ngộ được huyền chỉ. Ông 
dừng ở chỗ Mã Tổ hai năm. 


Chính câu đáp của Mã Tổ: 'Uống một ngụm hết 
nước sông Giang Tây' khiến Bàng cư sĩ triệt ngộ. Đây 
là câu nói nghịch lý, vì dùng lý trí hoặc ý thức thường 
tỉnh không hiểu nổi nên đi đến chỗ bế tắc. Ngay đó 
hành giả nếu khéo vượt qua sẽ bừng ngộ. Cuộc đời, thế 
gian vẫn không gì thay đôi, nhưng tâm của người giác 
ngộ, cái nhìn của vị đó thay đối. 


Sau khi triệt ngộ nơi Mã Tô, Bàng cư sĩ vê nhà đô 
của cải xuông sông, sông cuộc đời giản dị mộc mạc 
băng nghê bện sáo. 


195 


Shih-f 'oơu gave hỉs approval. Then he asked: “WIH 
you put on a black robe (1o become a Zen mon) or will 
yow confinue wearing white (still layman)? ” 

P'ang-yun replied: “l wanf to do what l like. ” 


So he địđ not shave hỉs head or dye his clothing. 


Later Pang-yun went in Chiang-shi fo Vvisit Zen 
Master Ma-tsu. He asked Ma-tsu: “Who ¡is the man 
who doesnft† make ƒfriends with the ten thousands 
dharmas? ” 


Ma-tsu replied: “Wai ti you ve swallowed in one 
gulp all the water oƒ the West River, then Ï ]] tell you. ” 


AI these words, Pang-yun suddenly understood the 
Ultimate Truth. He remained with Ma-tfsu ƒor fwo 
€đr3. 


Pˆang-yun was thoroughly awakened with Ma-tsu”s 
response “Swallow 1n one gulp all the water of the 
West River.` Indeed, this 1s a nonsensical response. We 
wIll find ourselves at an Impasse If we use our mind- 
COnScIousness or normal reasoning to understand. But 
If the practtioner knows how to go beyond this 
nonsense, he wIll realize the true nature Intuitively. 
Life and the world are still unchanged, but the mind 
and the view ofthe enlightened person are different. 


Afterwards, P°ang-yun sank all his possessions and 
money 1n a river and earned his living by making and 
selling bamboo utensils. 


196 


Mang của cải đồ xuống sông thay vì mang cho từ 
thiện thể hiện tâm dứt khoát của người giác ngộ đối với 
tiền của thế gian. Thái độ kỳ đặc của Bàng Uấn đã 
đánh mạnh vào tâm thức khiến chúng ta thức tỉnh. Việc 
làm của Bàng cư sĩ, cắm rễ trong cái không, quá siêu 
xuất nên với con mắt phàm phu ta khó hiểu rõ. 


Bản chất con người là sống hợp quân, do đó thường 
cảm thấy cô đơn nếu ở một mình. Chúng ta dễ dàng bị 
ngoại cảnh chi phối, và sẽ làm “bạn với muôn pháp” 
như Bàng cư sĩ hỏi Mã Tổ. Nếu chúng ta biết tự điều 
phục mình, hằng tỉnh giác và sống với chân tánh, 
chúng ta có thể độc cư độc hành không buồn chán, 
sống thong dong tự tại mặc dù ở giữa thế gian ồn náo. 
Như Hàn Sơn, một thiền sư Trung Hoa đã nói: 


Ta chọn ở núi rừng 

Đường chim vượt dấu người 
Trước sản có gì nhỉ? 

Núi đá mây trắng vờn 

Nơi này bao năm tháng 
Nhìn xuân đến đông đi 
Nhắn khách vì đỉnh chung“ 
Tên rồng nào ích chỉ? 





* Danh và lợi. 
197 


Sinkmg all the possessions 1nstead of giving tfo 
charty showed the unequivocal atttude of an 
enlightened person towards worldly things. Pˆang- 
yun”s unique attitude has shaken our mind to awaken 
us. His action, deep-rooted In emptiness, was sO 
superb that we ordinary people strugsgle to understand 
1{. 

lt is human nature to be soclable and therefore to 
feel lonely 1n solitude. It 1s easy for us to be affected by 
external things, and we “make friends with the ten 
thousands dharmas" as 1n P°ang-yun”s question to Mat- 
tsu. However I1f we are able to discipline ourselves, to 
be aware of our true nature, we can live and walk alone 
without any sense of loneliness, and live happily and 
peacefully even amidst all the hustle bustle of worldly 
lie. As Han-shan, a Chinese Zen Master has written: 


Towering cljƒjs were the home Ï chose 
Bird trails beyond human tracks 
What does my yard contain? 

White clouds clinging to dark rocks 
kvery year l ve lived here 

Tve seen the seasons change 

All you owners oƒtripods and bells° 
What good are empty names? 


+ 





*5 Fame and wealth. 
198 


15. TAM THÂN 


381. Tỳ-kheo nhiều hân hoan 
Tịnh tín giáo pháp Phật 

Chứng cảnh giới tịch tịnh 

Các hạnh an tỉnh lạc. 


Đức Thế Tôn dạy Pháp Cú 381 khi Ngài đang ở tại 
Trúc Lâm, liên quan đến trưởng lão Vakkali. 


Tại thành Xá-vệ, có một thanh niên dòng Bd-la-môn. 
Một ngày nọ, chàng thấy đức Như Lai đi vào thành 
khất thực. Trông tưởng hảo uy nghiêm của đức Phật, 
chàng rất yêu thích. Chàng bèn theo Phật xuất gia, ở 
trong Tăng đoàn. Thầy sa-môn này cứ luôn luôn tìm 
chỗ đứng để có thể chiêm ngưỡng đức Thế Tôn, chẳng 
màng đến kinh kệ và thiển định. Ngày nọ, đức Phật 
bảo: “Này Vakkali, đâu có gì thích thú khi ngắm một 
hợp thể bất tịnh gọi là thân Ta? Này Vakkali, người 
nào thấy Pháp là thấy Ta. ” 


Nhưng mặc lời khuyên của Như Lai, thấy Vakkali 
vẫn không thể rời tia mắt khỏi đức Phật, hoặc lìa khỏi 
chỗ Phật ngôi. Cuối cùng đức Phật nghĩ: “Thấy sa- 
môn này sẽ không bao giờ tỉnh ngộ, trừ phi gặp một 
cơn xúc động lớn”. Nghe lời đức Phật răn dạy, quá 
buôn khổ và chắn nản, thấy rời tỉnh xá, leo lên ngọn 
Linh Thứu và định nhảy xuống tự tử. Thể Tôn biết thầy 
quả đau khô và chán đời, và thầy sẽ làm hỏng cả dịp 
chứng quả Thánh. 


199 


15. THE THREEFOLD BODY ofa BUDDHA 


381. A Bhikkhu filled with delight 

And pleased with the Buddhaˆs teachinøs 
Atfains happiness, the sfilling of formations, 
The stafe of peace. 


The Buddha taught the above verse, which relates to 
Bhikkhu Vakkali, when he was at the Bamboo Grove. 


Vakkali was a Brahmin who lived in Savatthi. One 
day when he saw the Buddha going on an aÌms round 
¡in the city, he was affracted to the serene and calm 
appearance oƒthe Buddha. He became very attached to 
him and joined the Order to be near him. 4s a Bhikkhu, 
Vakkal always kept close to the Buddha, thus 
neglecting his duties and spiritual developmemt. So the 
Buddha advised him, “Wakkali, ïf is not profltable ƒor 
yow ío look at my body which is full oƒ impurifies. Qn]y 
those who comprehend the Dhamma see me. So, you 
must leqve my presence. ” 


When he heard these admonmitions Vakkali ƒelt very 
depressed and could not toleradte it He left the 
monastery and wanted to commit suicide by jumping 
down ƒrom the peak oƒa mountain. Buddha, knowing 
ƒull well the extent oƒ Vakkali's grieƒ and pain, reflected 
that he mieht miss the chance oƒ afaining Sainthood. 


200 


Lập tức Ngài bèn hiện thân trước thầy Vakkali. Vừa 
thấy Như Lai, thầy liễn cảm thấy yêu đời, nỗi buôn khổ 
tiêu tan. Và như rót đây nước vào một đáy hô khô cạn, 
Như Lai đã làm tuôn dậy mối hoan hỷ và thanh tịnh 
trong lòng thây, và chẳng bao lâu thầy chứng A-la-hản 
cùng một lúc với các thân thông. 


Giảng: 

Thân tứ đại của đức Phật đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ 
đẹp nên trưởng lão Vakkali ưa nhìn ngắm, đồng thời 
chán ghét thân mình với 36 món bất tịnh và 9 lễ rỉ 
chảy... Nhưng tại sao Phật lại bảo trưởng lão Vakkali là 
thân của Phật cũng là hợp thê bất tịnh? 


Một vị Phật có 3 thân: 1. Pháp thân bất sanh bất 
diệt, là chân tâm Phật tánh. Không hình tướng nên 
không sanh diệt và cũng không bất tịnh. 2. Báo fhân 
hiện tướng tùy theo phước báo, có tăng giảm, có sanh 
diệt vì có hình tướng. 3. Ứng hóa thân là đức Phật hóa 
hiện vào loài người, có thân người để cứu độ chúng 
sanh. 

Trong Mười Bức Tranh Chăn Trâu, bức số 8 chỉ cho 
Pháp thân, số 9 chỉ cho Báo thân và số 10 chỉ cho Ứng 
hóa thân. 


Bài kệ về Pháp thân: 


201 


Accordingly, he semt ƒorth his radiance to Vakkali, 
made him ƒeel his presence and appeared as Iƒ ïn 
person to Vakkali. With the Buddha near him, Vakkali 
soon ƒorgot all his sorrow and became caln and 
mindful. Thus calmed, he developed a new resolufion 
ÍíO purUV his mìỉnd and soon dƒfler, he qiained 
Arahanthood. 


Commenfary: 


The body of Buddha 1s complete with 32 
distnguishing marks and 80 beautiful signs. That”s 
why Venerable Vakkali loved to watch him and 
disliked his own body with 36 dirty things and 9 
orlflces. But why did the Buddha tell Venerable 
Vakkali that the Buddha's body was also full of 
Impuritles? 


Every Buddha has three bodies: I. Dharmakaya: The 
ever-existing body, the true and absolute Buddha 
nature. Being formless 1t 1s permanent and not Impure. 
2. Samboghakaya: Reward body, the manifestation and 
form depending on good karma, hence changeable, 
with beginnng and end. 3. Niưmanakaya: The 
transformaton body. The Buddha Incarnates 1nto 
human beIngs to save them. 


In the Ten Ox Herding Pictures, No.8 relates to 
Dharmakaya, No. 9 to Samboghakaya and No. 10 to 
Nirmanakaya. 


The verse about Dharmakaya: 


202 


Người trâu, roi vọt thảy đu không 
Trởi xanh cao rộng sao với tới 

Lò hồng rực lửa sao dung tuyết 
Đến đó mới hay hiệp tổ tông. 


Thiền sư Quan Sơn Huệ Huyền khi diễn tả tâm định 
đã nói: “Một hôm, sau bữa tiểu thực, tôi đi dạo. Đang 
đứng yên, chợt nhận ra không còn thân và tâm. Mọi sự 
tôi có thể thấy là một sự chiếu sáng toàn thể - một sự 
hiện hữu trùm khắp, toàn bích, trong sáng và tĩnh lặng. 
Như thê một tắm gương bao trùm tất cả trong đó phản 
chiếu sơn hà đại địa.” Chỗ này Bát-nhã Tâm Kinh nói: 
“Sắc chăng khác không”. 


Hoặc như nhà thơ thiền giả Ba Tiêu nói: 
Không một người 

Đi trên đường 

Chiêu thu này. 


Bài kệ về Báo thân: 

Phản bồn hoàn nguyên đã phí công 
Đáu băng thăng đó tợ mù cảm 
Trong am chăng tháy vật ngoài khác 
Nước tự mênh mông hoa tự hông. 


203 


Whip, tether, se, and ox all have merged, no traces 
reIma1n. 

The vast blue sky cannot be reached by thoughs; 

How can a snowƒflake abide im a raging ƒfire? 

Having reached home, one ¡is in accord with the 
qnCIenf way. 


The Zen Master Kanzan Egen, when explaininng one- 
pointedness said: “One day, after breakfast, Ï went 
walking. When standing still, suddenly I realized that 
there 1s no body, no mind. All that I could see was a 
full illumination of every thing- an exquIsite exIstence 
which embraced all, transparent and at peace. lí was 
like a mirror that enveloped every thing and reflected 
heaven and earth.” The Heart Sutra refers to this point 
as: “Form does not differ from emptiness.` Or as the 
poet Basho wrote: 


No one 
Walks along this path 
This aufumn eVening. 


The verse about Samboghakaya: 


Having returned to the source, €ƒfOrt iS OVF. 

The ultimate selƒ sees nothing outfside, hears nothing 
ouíside. 

SI1H, the endless river fÏows tranqguilly on, 

The JlÏowers are red. 


204 


“Mọi vật trong sáu phạm trù của căn thức -— thấy, 
nghe, hiệu, biệt - đêu là tánh giác (hiên lộ) nơi ông và 
gọi là bình đăng tánh trí, báo thân toàn mãn.” 


Bài kệ về Ứng hóa thân: 


Chân trần bày ngực thăng vào thành 
Tô đất trét bùn nụ cười thanh 

Bí quyết thân tiên đâu cần đến 

Cây khô cũng khiến nở hoa lành. 


Hành giả đến bức tranh số 10, như ngài Bạch Ân mô 
tả: “Ho, khạc nhổ, quơ tay, động, tịnh, tất cả động tác 
đếu hài hòa với lẽ thực, và được gọi là trí huệ trong 
hành động. Đây là cảnh giới tự tại của Hóa thân. ” 
Hạnh tu này thể hiện tâm Bồ-tát ˆ°. 


Chúng ta vẫn có sẵn ba thân, nhưng không hiển lộ 
đầy đủ. Pháp thân ân mất vì bị vô minh che lấp. Báo 
thân nơi ta hiện hình là thân người, tùy theo phước báo 
của mình. Tuy nhiên, nếu không khéo tu, thân ta chỉ là 
hang ô tạo nghiệp. 





“8 Xem truyện Bàn Tay Yêu Thương. 
205 


“All the mind categorles - seeing, hearing, knowing 
and understanding - are manifestations of the Buddha 
Nature, which 1s also caled the Wisdom of 
Universality or Sameness.” 


The verse about Nirmanakaya: 


Emtering the markeftplace bareƒoot and unadorned. 

Blissfuly smilng, though covered with dust and 
ragơcd oƒ clothes. 

sing no supernafural power, 

One brings the withered trees sponfianeously info 
bloom. 


Attaning Nirmanakaya or the transformation body, 
the practitioner 1s as described by the Great Hakum: 
'Coughing, spiting, moving arms, activity, stillness, all 
that is done in harmony with the nature 0ƒ redlify, ¡s 
called knowing through doïng things. Thịs is the sphere 
oƒ freedom oƒ the transƒormation body. ` Thĩs practice 
demonstrates the Bodhisattva”s mindf”. 


All the above bodies are inherent within us, but not 
yet fully uncovered. Dharmakaya, our Buddha Nature, 
1s hidden due to Ignorance. Samboghakaya 1S Our 
reward body, with 1ts physical manifestation depending 
on our merit. However, If we do not know how to 
practice, our physical body will only be a source of 
further karma. 





*# See the story “The Best Loved Hand'. 
206 


Hóa thân dùng để chỉ thân tứ đại của Phật và Bồ-tát 
hóa thị hiện đê cứu độ chúng sanh. 


Thân tứ đại của một vị Phật vì có 32 tướng tốt 80 vẻ 
đẹp nên không hắn là đãy da hôi thúi như chúng ta, 
nhưng vẫn là đất nước gió lửa hợp thành, vẫn là bất 
tịnh và chịu quy luật sanh lão bệnh tử. Trưởng lão nhìn 
băng con mắt thịt nên chỉ thấy được hợp thê bắt tịnh là 
thân tứ đại, không thể thấy Phật. 


Câu chuyện thầy Vakkali tương ứng với bài kệ trong 
kinh Kim Cang, phẩm 26: Pháp Thân Phi Tướng: 


Nếu lấy sắc thấy Ta 

Lấy âm thanh cầu Ta 
Người ấy hành đạo tà 
Không thể thấy Như Lai. 


Muốn được đạo phải “đạt ý quên lời”. Chính chỗ 
quên lời, vô ngôn, là chỗ tu. 


Như vậy lạy Phật, tụng kinh gõ mỏ có phải dính mắc 
sắc tướng âm thanh không? Nhưng nếu khéo biết thì 
“đạt ý quên lời” để từ đó buông xả vọng niệm, tâm an 
định sẽ phát sinh trí huệ, và lúc đó Phật tánh nơi mình 
chắc chắn sẽ được hiền lộ. 


207 


Nưrmanakaya, the transformatlon body, 1s the 
Incarnation of the four-element bodies of Buddhas and 
Bodhisattvas to save human beings. The Buddha”s 
four-element body with 32 distinguishing marks and 80 
beautiful signs 1s not like our smelly “skin sack,° but 1s 
also made up from earth, water, wind and fire, Impure 
and affected by birth, age, sickness and death. When 
Venerable Vakkali watched the Buddha with his eyes 
of flesh, he saw only the Impure formatlon of four 
elements, but was unable to see the true Buddha. 


The story of Venerable Vakkali 1s equivalent to the 
verse 1n the Diamond Sutra, chapter 26 - The Dharma 
Body 1s not External Appearance: 


Anyone who sees me in form, 

Ór who seeks me through sound, 

1s traveling a ƒalse path 

And cannot see the Enliehtened One. 


To be on the Way 1s to attain the quintessence and 
forget the words. Right at the point when we let go of 
words and are speechless, we begin our practice. 


In ceremonies, however, bowing to the Buddhas and 
chanting Sutras, we may be 1n danger of being attached 
to forms and sounds. But 1ƒ we know how to “attain the 
quinfessence and forget the words,'` to let go all 
distracting thoughts, the calm mind wIll bring about 
wIsdom and the Buddha mind wIll be uncovered. We 
wIll comprehend the Dhamma and see the Buddha. 


208 


16. HẠNH XUẤT GIA 


421. Ai quá, hiện, vị lai 
Không một sở hữu gì 
Không sở hữu không nắm, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Giảng: 

Xuất gia nghĩa là ra khỏi nhà thế tục và nhà phiền 
não, nhà tam giới. Chữ Bà-lamôn ở đây không có 
nghĩa người thuộc giai câp Bà-la-môn trong xã hội Ấn 
Độ lúc bấy giờ, tức giai cấp cao quý thượng lưu. Ý 
Phật muôn nói đên người đã giác ngộ. Lý tưởng giác 
ngộ của người xuât gia năm trong Tứ Hoăng thệ 
nguyỆn: 

Phát đạo vô thượng thệ nguyện thành. 

Đức Thế Tôn dạy Pháp Cú 421 khi Ngài đang ở tại 
Trúc Lâm, liên quan đên tỳ-kheo ni Dhammadimnà. 

Khi t)-kheo ni Dhammadinnà chưa xuất gia, chỗng 
bà tên Visàkha là một Phật tử thuán thành. Một hôm, 
nghe Phật giảng pháp liên đặc A-na-hàm. Sau đó ông 
nghĩ thâm: “Bây giờ, ta nên giao hết tài sản của cải 
cho Dhammadinnà. ” 

Trước đây, theo lệ thường mỗi khi về nhà, vừa 
thoảng thây Dhammadinna nhìn ra cửa số, ông đã mửn 
cười với bà. 


209 


16. LEAVING HOME 


421. One for whom nothing exists 
In front, behind, and in between, 

Who has no clinging, who has nothing, 
I call a Brahmin. 


Commenfary: 


When receiving ordination we leave our worldly 
home, home of sufferings, home of the three realms. 
The word “Brahmin° here does not mean one who 
belongs to the Brahmana caste — the high caste 1n India 
in Buddha”s time - but one who 1s enlightened. The 
1deals of the monasfics lie 1n the Four Great Vows: 

The path oƒ the Awakened One ¡s the highesf 

T yow to reqlize ïI. 

The Buddha taught Dhammapada 421, which relates 
to Bhikkhuni Dhammadinna, when he was at the 
Bamboo Grove. 

Once, there was a lay-disciple oƒ the Buddha named 
Visakha in Rajagaha. Ajier hearing the Buddha S 
discourse, he aftained the third stage oƒ Sainthood and 


said to his wie, 'Please accept all my property. From 
today, lTmn not goïng to take part in worldly aƒJfairs. ` 


210 


Nhưng hôm ấy, bà đang đứng ngay tại cửa số, ông 
ấi ngang chẳng hê ngó ngàng đến. Bà suy nghĩ: “Vậy 
là sao đây? Thôi được, đến bữa ăn mình sẽ biết chuyện 
Øì.” Tới trưa, bà dọn cơm cho ông như mọi .Hgày. Thay 
vì nói câu thường lệ: “Nàng hãy ngôi xuống cùng ăn 
với tôi nào, ” hôm nay Ông ăn trong yên lặng, chẳng hé 
môi thốt một lời. Bà nghĩ tiếp: “Chắc ống giận gì rồi 
ãa. ” 


Xong bữa cơm, Visàkha kiếm chỗ ngôi thoải mái rồi 
gọi Dhammadinnà đến bên bảo: “Dhammadinnà, tất 
cả của cải trong nhà này từ nay thuộc về nàng. Hãy 
nhận lấy!” 


Bà nghĩ: “Nêu giận, chăng di lại trao tặng của cải, 
mởi nhận. Không biết chuyện gì nữa đây kìa?” Yên 
lặng một lúc, bà mới hỏi: “Nhưng còn chàng thì sao?” 


— Kể từ hôm nay, tôi không dinh dáng gì đến chuyện 
thê tục nữa. 


— Ai mà đi hốt đàm dãi ông nhồ ra? Ông hãy cho 
phép tôi xuất gia làm tỳ-kheo nỉ. 


— Tốt lắm! 


Visàkha chấp nhận ngay. Ông đưa bà đến tỉnh xả 
của các tỳ-kheo nỉ với nhiễu tặng phẩm qui giả, xin cho 
bà được gia nhập Ni đoàn. Thọ giới cụ túc xong, bà 
được mọi người gọi t)-kheo nỉ Dhammadinnad. Bà thích 
cuộc sống độc cư nên đi theo các tỳ-kheo nỉ về miễn 
quê. Sau một thời gian, bà đắc A-la-hán và cả thần 
thông. 


211 


His wỨe Dhammadina replied that she would not 
accept his properfy and wealth and instead asked ƒor 
permission fo join the Order of Bhikkhumis. Ajier 
becoming a Bhikkhuni, she went away ƒfom Rajagaha 
and practiced meditation đilgently. Withimn a short 


time, she attained Arahanthood. 


212 


Bà nghĩ: “Báy giờ, những người thán của ta sẽ vì ta 
mà làm việc phước thiện. ` Bà quay về Vương Xã. 


Cự sĩ Visàkha nghe tin bà về, thâm nghĩ: “Bà ấy trở 
về vì cớ gì nhỉ? ” Ông đến tỉnh xá các tỳ-kheo nỉ, gặp vị 
nỉ vợ cũ của mình, ông đảnh lễ và cung kinh ngồi qua 
một bến. 

Ông lại thấm tính: “Nếu bây giờ mình xin hỏi có 
phải sư cô đã chán việc tu hành không, thì thực chẳng 
tiện chút nào. Thôi mình sẽ hỏi như thế này. ” Ông hỏi 
bà một câu về quả vị Tu-đà- hoàn, bà lập tức trả lời rất 
chính xác. Cư sĩ tiếp tục hỏi về các quả vị cao hơn, và 
cuối cùng, hỏi đến A-la-hán. 


Bà tán thản: “Lành thay, huynh Visàkhal Quả vị A4- 
la-hản huynh chưa đến. Nêu muốn biết về, xin đên vết 
kiên đức Thể Tôn và tham vân Ngài. ” 


Visàkha lại đảnh lễ bà, rồi đến gặp Phật kế câu 
chuyện của họ. Đức Thế Tôn bảo: “Đệ tử ta, 
Dhammadinnà, thật khéo nói. Còn về câu hỏi ông hãy 
lắng nghe. ” 


Phật giảng pháp xong và nói Pháp Cú trên. 


Cư sĩ Visäkha, tuy thân chưa làm lễ xuất gia, nhưng 
tâm ông không những xuất gia mà còn chứng quả A- 
na-hàm. Ông đã vào dòng thánh nên từng cử chỉ thái 
độ đều trang nghiêm và yên lặng. Ánh sáng của một 
người chứng đạo đã lan tỏa đến bà vợ, khiến bà phát 
tâm xuất gia. 


213 


Her husband, hearing that his ƒormer wie had 
returned, wenf to see her and asked some quesfions. 


When he asked her about the ƒfirst three sfages oƒ 
Sainthood, she answered him, but when he asked her 
questions about Arahanthood, she said, “This maffter ¡is 
out of your depth. ]ƒ you want, yơu may go and ask the 
Buddha. ` 


When he posed the same question to the Buddha, the 
Buddha said “She has dlready answered your 
question. lƒ you ask me Ïl shall have to give you the 
same answer. ` Saying this, the Buddha confirmed that 
Dhammadinna had indeed attained Arahanthood. 


The lay person Visakha, even though not yet 
ordained, had not only spiritually purified his mind but 
had also atftained the third stage of Arahanthood — 
Anagammn. He had entered the way of the saints, hence 
all his atttudes and behaviours were serene and 
digniied. The power of his enliphtenment had 
permeated his wife, 1nmitiating her wish to be ordained 
as a Bhikkhum. 


214 


Căn lành của bà rất sâu dảy, khi ông giao tài sản bà 
chăng hề tham đắm, cho đó là đàm dãi ông nhồ ra, và 
bà đi tu. 

Hai bài kệ tụng đọc trong nghi thức xuất gia diễn tả 
công hạnh của một người xuât gia như sau: 


I 


Thiện tai thiện nữ nhân (Lành thay người nữ 
thiện 

Năng liễu thế vô thường Hay biết thế gian vô thường 

Khí tục thú nê hoàn _ 7? bỏ thế tục quay vệ Niết-bàn 

Công đức nan tư nghì. Công đức khó nghĩ bản.) 

H 

Hủy hình thủ khí tiết (Phá bỏ hình hài, giữ ý chí 
tiết tháo 

Cắt ái từ sở thân Cắt ái từ bỏ thân thuộc 

Xuất gia hoăng thánh đạo Xuát gia để hoằng dương 

chánh pháp 

Thẻ độ nhất thế nhân Nguyện độ tất cả mọi 
người.) 


Người xuất gia đang tu tập trong đại chúng, dù mới 
tu hoặc tu lâu, cuộc sống tập thể trong tinh thần lục 
hòa?3 đều giúp ích cho mỗi người — theo cung cách 
riêng của mình — bào mòn dân bản ngã. 





“8 Kiến hòa đồng giải - Giới hòa đồng tu - Lợi hòa đồng quân — 
Thân hòa đông trụ - Khâu hòa vô tránh - Y hòa đồng duyệt. 
215 


Her good nature was deep-rooted and she did not 
wIsh to accept all her husband”s wealth when he would 
like to give 1t to her, saying that 1t was like his phlegm. 
She entered the Order. 


The two following verses chanted 1n the ordination 
ceremony, explain the virtues ofthe ordained: 


1 
Goodl! You, the greaf woman 
Realizing the drƒling, wandering worid, 
Have thrown if qway and entered Nirvana. 
This virtue is beyond words and thoughứs. 


H 


You have changcd your ƒorm but keep your wish and 
uprighfness 

Cutting oƒf worldly attachmemt, being aqpart ƒrom 
your ƒamily 

Departing from home in order to seek the Truth 

You vow fo help others. 


Monastics, whether newly ordainned or already 
ordained a long time, when they live 1n the Sangha, the 
community life ¡in full harmony with the Six Points?” 
are always helpful to each and every person 1n the1r 
own way, to gradually diminish the notion of self. 





4 Six Points are: Share the understanding of Dharma, observe 
the same precepts, share benefits equally, practice even- 
tempered speech, live under one roof, maintain peaceful 
attitude. 

216 


Vì ở chung đương nhiên phải nghĩ đến lợi ích chung, 
có trách nhiệm với tập thê, việc làm vì người hơn là vì 
mình, như bài kệ đặp y đã nói lên: 


Đại tai giải thoát phục (Lành thay áo giải thoát 

Vô tướng phước điền y Là ruộng phước vô 
tƯỚNG, 

Phi phụng trì giới hạnh — Xin phụng trì giới hạnh 

Quảng độ chư quần sanh. Đồ ứận mọi chúng sanh.) 


Người xưa, đôi khi công hạnh các Ngài thật kỳ đặc 
như thiên sư Minh Toản. 

Sư có tên Lại Tàn, chấp dịch ở Hành Nhạc, nhặt đô 
thừa mà ăn. Tánh Sự lười biêng, ăn đô thừa nên có 
hiệu là Lại Tàn. Tê tướng Lý Bí đề cao đức hạnh của 
Sư lên vua Đức Tông, vua sai chiêu mời. Sứ giả đên 
hang đọc tuyên chiêu vua nói: 

— Tôn giả hãy đứng lên tạ ơn vua. 

Toản làm thỉnh, mũi đãi lòng thông. Sứ giả trông 
tháy cười, bảo Ngài chùi mũi. Toản nói: 

— Ta hơi sức đâu vì người đời chùi mũi. 

Rôi không chịu đi. 

Đây là biểu hiện thái độ vô sự nơi một thiền giả 
không dính mắc vào danh lợi thê gian. 


x 


217 


Once we are living together, we should think of the 
benefit of everybody, we should be responsible to the 
whole Sangha, and we should put others” 1nterest first, 
as expressed In the verse when putting on the Kesa 
(Dharma cloth): 


How great and wondrous are clothes oƒ 
enlightenmenf 

tFormless, yet embracing every treaqsure 

I wish to unƒold the Buddha s teaching 

That I may help all living beings. 


People in the remote past are sometimes very 
unique, like Zen Master Minh Toan Lai Tan: 


Lai Tan, at Hanh Nhac mountain, had the habif oƒ 
Dicking up lefiovers to eaIt, which, in addition to his 
laziness, gave him the name oƒ Lai Tan. The Prime 
Minister Ly Bì praised his virtue to King Dục Tong. 
The King ordered him to come to the court. The King 's 
envoy wenf to his cave to read the King s decree and 
ordered him to stand up to bow to the king. Lai Tan 
stayed silent, his nose runny. The envoy smiled at the 
sieht and asked him to wiDe oƒƒ his n0s€ mMCOMS. 


Lai Tan said, 'Ï have no energy fO WiDe my nose ƒor 
the benefit oƒ other lay people”. He then decided not to 
øo see the King. 

This 1s the sign of a “non-attfached attitude” in a 
practitioner, with no attachment to worldly fame and 


glory. 


218 


Bàn Tay Yêu Thương 


Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh 
lớp một vẽ điêu gì các em thích nhất trong đời. Cô 
thâm nghĩ: “Chắc rồi các em lại vẽ những gói quà, 
những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện 
tranh. ” Thể, nhưng cô hoàn toàn ngạc nhiên trước một 
bức tranh lạ của em học sinh tên Douglas, bức tranh 
vẽ một bàn tay! 


Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi 
hình ảnh đây biểu tượng này. Một em đoán: “Đó là 
bàn tay bác nông dân. ` Một em khác cự lại: “Bản tay 
thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ giải 
phẩu. ” Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dân rồi mới hỏi 
tác giả. Douglas cười ngượng nghịu: “Thưa cô, đó là 
bàn tay của cô ạ!” 


Cô giáo ngần ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi cô 
thường dùng bàn tay để dắt Douglas bước ra sân, bởi 
em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh 
xăn như các trẻ em khác, gia đình từ lâu lâm cảnh ngặt 
nghèo. Cô chợt hiểu ra, tuy cô cũng vẫn làm điêu 
tương tự với các em khác, nhưng hóa ra đổi với 
Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biếu 
tượng của tình yêu thương. 


219 


The Best Loved Hand 


Tra drawving class, the mistress asked her Ï°* year 
pupils to draw what they loved best in their le. She 
thought to herself, “Perhaps they will draw presents, 
ice creams, foys, cartoon books... ` However, she was 
very surprised at q strange picture by a pupil named 
Douglas, a drawing oƒa haạnd! 


But whose hand was this? The whole class was 
impressed with such a symbolic picture. One pupil 
guessed, “Thịis is the hand of a ƒarmer. `” Another địd 
not agree, “The hand with tapered fingers should be oƒ 
a surgeon. ” The mistress walled umtil the class got 
calmer, then asked the quthor. Douglas smiled with 
embarassmenf and said, “Mistress, this is your hand!” 


lhe misress was dastounded. She recaled the 
moments during break times when she had led Douglas 
to the play ground, because Douglas was đisabled. He 
was not as handsome as other children and his ƒamily 
was in a điƒJìcHlt situation. Suddenly, she realized that 
even though she treated hừn the same as the other 
children, to Douglas her hand had a deep signjficance: 
if was a synbol oƒ lovel 


220 


MỤC LỤC 
1. Hộ Trì Các Căn —- Quán Năm Pháp PC 7,8 4 


2. Bát Phong PC 360,361 14 
3. Điều Phục Tâm PC 35, 36, 37 26 
Phụ Lục 42 
Truyện 34 
4. Bố Thí PC 49 64 


5. Tham Ái - Khổ - Chết PC 113,114, 288,289 72 
6. Thiện Và Ác PC 127, 128, 183, 137, 

140, 173 84 
7. Tích Lũy Nghiệp — Cận Tử Nghiệp PC 240, 114 
$. Phản Quan Tự Kỷ Con Người Chân Thật 


PC 160 129 
9. Vọng Ngữ PC 133, 134, 176, 126 
10. Phước Đức — Công Đức PC 217, 144 
11. Hiện Tiền PC 241, 242, 152 
12. Tâm Bình Thường PC 277...279 160 
13. Hạnh Nhẫn Nhục PC 32, 321 169 
14. Hạnh Độc Cư PC 302, 305 176 
15. Tam Thân PC 381 1&6 
Truyện: Bàn Tay Yêu Thương 198 


16. Hạnh Xuất Gia 421 200 


221 


